LINH BAO TAT PHAP 
Chung Ly Quyen 

Loi tua 

Dao khong the dung 161 de truy'en, khong the dung ten de ghi chep, 
ma tCf xite den nay, ngufti thang tien dat dao khong ft vay. Ta 
tutfng nh6 va ham mp tien hi'en, tarn hoai Dai Dao, bat ng6 van 
khdi dao binh, thiol nguy the loan, mdi phai dao sinh, gCTi dau ndi 
song ho hang nui, lui ve ma biet tinh, li/u tarn chi 6 thanh tjnh Hi 
Di. Xem cac Dan kinh, tham hoi dao hull, chi noi v'e goc nho du'Sng 
menh, ma khong noi ve" Chan Tien Dai Dao. 

Nhan d trong vach da cua Chung Nam Sdn, nhat diTdc [Linh Bao 
Kinh] gbm 30 quyen: 

- ThifgYig bp [Kim cao thu"], do ngai Nguyen Thuy sang tac; 

- Trung bp [Ngoc thu" luc], do ngai Nguyen Hoang thuat; 

- Ha bp [Chan nguyen nghia], do ngai Thai Thifang truy'en. 
Cong lai ngan cau. 

Ta tieu y can tht/cflj, ngh! sau ma tinh. M6i ngp ra trong Am co 
Du'dng, trong Difdng co Am, von la hinh thiTc thang giang cua Trdi 
Dat, trong Khi sinh Thuy, trong Thuy sinh Khi, cung la cai li ve 
Tarn Than giao hdp. So v6i hinh tifdng cua SLf vat, thi Dao chang 
xa ngu'di. 

Phoi hdp Giap Canh, m6i nghiem ra Kim Dan co chuan. 

TrCfu thiem[2l Mao Dau, tuT nhien Hoa Hau khong sai. 

Hong Dien Hac Dien, rot cupc khong thanh Dai Du'dc. 

Kim Djch Ngpc Djch, cuoi cung mdi la Hoan Dan. 

Tu' vo nhap hiJu, tCfng 6m long chinh chien. 

TCr thap len cao, dan vao cho cua Hi Di[3]. 

Rut Dien them Hong, den nhi bat Am tieu 

Hoan cot luyen hinh, khien cCfu tarn Difdng tru'dng. 

Ngucm xvJtic trong due, phan bien vao luc kf te. 

Thu'c hir ben trong, biet ro vao ngay toa vong. 

Huy'en cd ao chi, kho ma hinh dung net difdc. 

Linh Bao dieu ly, co the dung de nhap thanh sieu pham. 



Tong hdp lai thanh phap cua tarn thCta lai, dat ten la [Linh Bao 

Tat Phap]. 
Dai Dao thanh ngon, khong dam gift rieng mot minh, dung de 
truyen cho Dong Tan tuc ha. Dao thanh roi ch6 dau, de lai cho ke 
sT dol sau. 

Chinh DLfoYig Chan Nhan Chung Li Quyen Van Phong viet ti/a. 

Linh Bao Tat Phap tong luc 
Luc nghla: 

1/ Kim Cao 2/ Ngoc Thu 

3/ Chan Nguyen 4/ Bi Du 

5/ Chan Quyet 6/ Dao Yeu 

Linh Bao Kim Cao: Nguyen Thuy Thien Ton sang tac, Ngoc Thanh Mat Phu thu. 

Linh Bao Ngoc Thu: Nguyen Hoang Dao Quan sang tac, Thugng Thanh Mat Phu 

thu. 

Linh Bao Chan Nguyen: Thai Thugng Lao Quan sang tac, Thai Thanh Mat Phu 

thu. 

Bi Du, Chan Quyet, Dao Yeu: Chinh Duong Chan Nhan sang tac, Tarn Dao Tu 

Phu thu. 

Thuong quyen 

Tieu thira an lac dien nien phap tu* mon 

De nhat-Can bang Am Duong 

[DWdng Thai Am Tire Thai Tire Phoi Kham Li] 
[Ngoc thu] noi: 

Dai Dao vo hinh, nghe nhin khong the thay duoc. Dai Dao vo danh, khong the dung 

do so de tinh toan duoc. Dua vao Dao ma sinh hinh, nhan hinh ma lap danh. Goi la 

Ion tuc la Troi Dat. 

Troi dac Can Dao ma tich Khi de che ben dudi, Dat dac Khon Dao ma day vat chat 

len cho ben tren. Trong khoang che cho nay, tren duoi each nhau 8 van 4 ngan dam. 

Khi va Chat khong the giao nhau. 

Troi dung Can yeu cau Khon de quay ve trong Dat, Duong do cong Am ma bay len. 

Dat dung Khon yeu cau Can de quay ve trong Troi, Am do 6m Duong ma ha giang. 

Mot thang mot giang xoay van quanh Dao, vi the Troi Dat truong cuu. 

[Chan nguyen] noi: 

Trong khoang Troi Dat, cai 6 tren la Duong, tu tren di xuong 4 van 2 ngan dam goi 

la Duong vi. Cai 6 duoi la Am, tu duoi di len 4 van 2 ngan dam goi la Am vi. Da co 

hinh danh, thi kho tranh do so. 



Nhu la nhat tuQ-mot nam, tu thoi-bon miia, bat tiet-tdm tiet, 24 khi, 72 hau, 360 

ngay, 4.320 gio. 12 gio la mot ngay, nam ngay la mot hau, ba hau la mot khi, ba khi 

la mot tiet, hai tiet la mot mua, bon mua la mot nam. 

Mot nam lay tiet Dong Chi lam khoi dau. Thoi diem nay, Duong trong Dat di len, 

thuong thi mot khi la 15 ngay, Duong di len 7.000 dam. Ba khi la mot tiet, vay mot 

tiet la 45 ngay, Duong di len tong cong la 2 van 1 ngan dam. Hai tiet la mot mua, 

vay mot mua la 90 ngay, Duong di len tong cong 4 van 2 ngan dam, chinh la den 

giua Troi Dat, ma Duong hop voi Am vi. Luc nay trong Am thi Duong chiem mot 

nua. Khi nay am ap, thoi diem nay la tiet Xuan Phan. 

Qua diem nay thi Duong di len ma vao Duong vi, moi noi la dac khi ma thang. 

Cung tiep tuc nhu truoc sau 45 ngay la Lap Ha. Sau khi Lap Ha, 45 ngay la Ha Chi. 

Tiet Ha Chi thi Duong tiep tuc di len, cu the den 8 van 4 ngan dam la den Troi, la 

trong Duong co Duong, khi nay nong, tich Duong sinh Am, Nhat Am sinh o giua 

Nhi Duong[4]. 

Bat dau tu tiet Ha Chi, luc nay, Am trong Troi giang xuong, thuong mot khi la 1 5 

ngay, Am ha giang 7.000 dam. Ba khi la mot tiet, vay mot tiet la 45 ngay, Am giang 

tong cong 2 van 1 ngan dam. Hai tiet la mot mua, vay mot mua la 90 ngay, Am 

giang tong 4 van 2 ngan dam, la den giua Troi Dat, ma Am giao voi Duong vi, luc 

nay trong Duong thi Am chiem mot nua, khi nay mat me, thoi diem nay la tiet Thu 

Phan. 

Qua diem nay thi Am giang ma vao Am vi, moi noi la dac khi ma giang. Cung tiep 

tuc nhu truoc sau 45 ngay la Lap Dong. Sau khi Lap Dong 45 ngay la Dong Chi. 

Tiet Dong Chi thi Am tiep tuc giang, cu the den 8 van 4 ngan dam la toi Dat, la 

trong Am co Am, khi nay lanh, tich Am sinh Duong, Nhat Duong sinh o giua Nhi 

Am[5]. 

Tu sau khi Dong Chi, Nhat Duong lai di len nhu truoc, cu the van hanh khong 

ngung, chu nhiphuc thuy[6], khong sai voi Dao. 

Dong Chi thi Duong sinh, di len ma ve Troi. Ha Chi thi Am sinh, ha giang ma ve 

Dat. Ha Chi thi Duong di len den Troi, ma Nhat Am toi. Dong Chi thi Am giang 

den Dat, ma Nhat Duong toi. Vi the goi la Ha Chi, Dong Chi. 

Duong thang len tren, qua Xuan Phan thi vao Duong vi, da roi Am vi. Am giang 

xuong duoi, qua Thu Phan thi vao Am vi, da roi Duong vi. Vi the goi la Xuan Phan, 

Thu Phan. 

Thuong sau khi Duong thang luc Dong Chi, tu tren xuong duoi khong phai khong 

co Am giang, cai Am giang xuong la du Am o trong Duong, den giua Duong vi la 

tieu tan ma thoi, du cho ha giang dac vi, ma gap Duong thang, thi khi do tuyet vay. 



Thudng sau khi Am giang luc Ha Chi, tu dudi len tren, khong phai khong co Duong 

thang, cai Duang thang do la du Duang trong Am, den giua Am vi la tieu tan ma 

thoi, du cho di len dac vi, ma gap Am giang, thi khi do tuyet vay. 

Am Duong thang giang, tren dudi khong ngoai 8 van 4 ngan dam, qua lai khd tranh 

360 ngay. Theo bdn khi on luang hdn nhiet ma biet Am Duong, theo tarn tiet Duong 

thang Am giang ma biet Trdi Dat. Dung thien co ma do ludng, hau dat tan du cua 

Thien Dao. Neu dung cai hoc suong, de tinh toan dao cua Troi Dat, thi sao co the 

tinh toan de biet duoc day? 

[Bi du] noi: 

Dao sinh van vat, Troi Dat la cai Ion trong cac vat, ngudi la thu linh trong cac vat. 

Con ngudi dong vdi Troi Dat. Coi Tarn la Troi, coi Than la Dat, lay Can lam Duong 

vi, lay Phe lam Am vi. Tarn Than each nhau 8 tac 4 phan, giong nhu khoang troi 

che dat cho. 

Khi vi nhu Duong ma Dich vi nhu Am. Hai gio Ty Ngo vi nhu hai tiet Ha Chi va 

Dong Chi. Hai gio Mao Dau vi nhu hai tiet Xuan Phan, Thu Phan. Coi mot ngay 

nhu mot nam, mot ngay dung bat quai, nhu mot nam co bat tiet. 

Gio Ty thi Khi sinh trong Than, gio Mao thi Khi den Can, Can la Duong, Khi nay 

vuong, Duong thang da vao Duong vi, vi nhu Xuan Phan vay. 

Gio Ngo thi Khi den Tarn, tich Khi sinh Dich, vi nhu Ha Chi thi Duong thang den 

troi ma Am sinh vay. 

Gio Ngo trong Tarn sinh Dich, gio Dau thi Dich den Phe, Phe la Am, Dich do thinh, 

Am giang da vao Am vi, vi nhu Thu Phan vay. 

Gio Ty thi Dich den Than, tich Dich sinh Khi, vi nhu Dong Chi thi Am giang den 

dat ma Duong sinh vay. 

Chu nhiphuc My, nhat nguyet tuan hoan, khong ton khong hao, tu co the dim nien. 

[Chan quyet] noi: 

Dao cua Troi Dat chi co mot, dac duoc no thi chi co con ngudi thoi. Nhan duoc hinh 

hai d cha me, trong hinh sinh hinh, dan rdi xa Dao. Tu sau khi thai trdn khi du, thi 

luc due that tinh lam hao tan Nguyen Duong, tau that Chan Khi. Du cd Khi Dich tu 

nhien tuong sinh, cung khong duoc nhu Troi Dat thang giang. 

Luc thd ra thi Nguyen Khi xuat ra, luc hit vao thi Nguyen Khi nhap vao, tiep vdi 

Khi cua Troi Dat. Da vao rdi ma khong the luu giu duoc, nen theo hoi thd ra ma lai 

ra. Khi cua ban cung, lai bi Troi Dat doat di, vi Khi tan nen khd sinh Dich, it Dich 

nen khd sinh Khi. 

Nen luc Khi do vuong, hang ngay dung luc que Mao, ma ddi vdi Khi thi vao nhieu 

ra it, cudng luu d trong bung. Luc nay cai tu dudi di len thi khong ra, cai tu ngoai 

di vao thi tarn dung, hai Khi tuong hop, tich lai ma sinh Dich cua ngu tang. Hoan 

nguyen cang nhieu, tich gdp cdng phu rung ngay, thay hieu nghiem mdi thoi. 



[Dao yeu] noi: 

Muon gap Duong Cong tradng tu, 

Can la vao nhieu ra it. 

Theo do trai gai tranh nhau, 

Qua gid mong lay cai thuc. 

Day la phep tich Khi sinh Dich, tich Dich sinh Khi, can bang Khi Dich de chung 

tuong sinh. Hanh tri khong qua mot nam, cong phu Boat nay lay ba tram ngay mot 

nam lam ky han. Dan dan kien nghiem, an udng duoc, ma tat benh tieu tra, dau mat 

trong sang, ma tim va bung thong thoang thoai mai, manh me it met moi, trong bung 

co tieng sam va gio, nhieu hieu nghiem khong the ke xiet. 

Giai noi: 

Duang Cong trucmg tu la Can yeu cau Khon, nhu Khi di len. Con trai la Khi tu 

trong Than di len; con gai la Dich, tu trong Tarn di xuong. Tranh nhau la do con trai 

con gai o tren o duoi. Be Khi ma sinh Dich, tich Dich ma sinh Khi, can bang thi ca 

hai cung dung, qua gio tu dac Chan Thuy. 

Chan giai noi: 

Day la luc moi ra tay, luc que Mao, Duong thang Khi vuong. Hit nhieu Chinh Khi 

cua Troi Dat vao, it tho Nguyen Khi cua ta ra, khien hai Khi tuong hop. Khi tich ma 

sinh Dich, Dich nhieu thi sinh Khi, la phep can bang Am Duong, Khi Dich tuong 

sinh vay. 

Tu tan Thuy Hoa de nhi 

[Thai At ham Chan Khi, Tieu Luyen Hinh thien dong bat lao] 
[Kim cao] noi: 

Cai goi la Dai Dao, cao den muc khong gi o tren, nguoc len ma xem, tren no khong 
co gi cao hon nua, khong thay duoc dau cua no. Cai goi la Dai Dao, thap den muc 
khong co gi duoi no, cui xuong ma xem xet, duoi no khong con gi o duoi, khong 
thay duoc nen mong cua no. Bat dau ma khong gi trade no, khong thay duoc cai gi 
trade no. Cuoi cung ma khong co tan cung, khong thay duoc cai gi sau no. 
O trong Dai Dao ma sinh Trdi Dat, Trdi Dat co dang ve cao thap. O trong Trdi Dat 
thi co Am Duong, Am Duong co so tu dau den cuoi. Mot tren mot duoi, ngua xem 
cui xet, co the do duoc cai co cua no. Mot bat dau mot ket thuc, tinh toan do so, co 
the hieu duoc cai ly cua no. Theo do ma suy thi Dai Dao co the biet vay. 
[Chan nguyen] noi: 



Theo vi tri tren duoi cua Trai Dat, ma biet su cao thap cua Trai Bat. Theo ky han tu 

dau den cuoi cua Am Duong, ma biet truoc sau cua Thien Dao. Trai Dat khong roi 

so, so ket thuc a mot nam. Am Duong khong mat di su thich nghi cua chung, nen 

phan ra tarn tiet. 

Dong Chi thi Nhat Duong sinh, den Xuan Phan trong Am thi Duong chiem mot nua, 

qua day thi Thuan Duong ma Am tan. 

Ha Chi thi Duong thai cue ma Nhat Am sinh, den Thu Phan trong Duong thi Am 

chiem mot nua, qua day thi Thuan Am ma Duong tan. 

Dong Chi thi Am thai cue ma Nhat Duong sinh, thang giang nhu truoc. Len xuong 

tu dau den cuoi, tuy khong the toan tan Dai Dao, ma khong sai so voi the cua Dai 

Dao. Muon biet Dai Dao, thi phai giu theo Trai Dat, ma xem xet su thich nghi cua 

Am Duong. 

[Bi du] noi: 

Coi Tarn Than la Troi Dat, coi Khi Dich la Am Duong, coi mot ngay la mot nam. 

Hang ngay dung: que Can giong nhu dung tiet Lap Xuan trong mot nam, que Can 

giong nhu dung tiet Lap Dong trong mot nam. 

Giua Troi Dat, cai o phia duoi la Am, tu duoi di len 4 van 2 ngan dam, goi la Am 

vi. Luc Dong Chi thi Duong sinh ma bay len. Den luc Lap Xuan, thi Duong di len 

giua Am vi, 2 van 1 ngan dam, thi Duong kho vuot hon Am vay. 

Giua Troi Dat, cai o tren la Duong, tu tren di xuong 4 van 2 ngan dam, goi la Duong 

vi. Luc Ha Chi thi Am sinh ma di xuong. Den luc Lap Thu, thi Am giang den giua 

Duong vi, 2 van 1 ngan dam, thi Am kho vuot hon duoc Duong vay. 

Luc Lap Ha, Duong di len tren, each xa dat 6 van 3 ngan dam, each troi 2 van 1 

ngan dam, la Duong dac vi ma Am tuyet vay. 

Luc Lap Dong, Am giang xuong duoi, each xa troi 6 van 3 ngan dam, each xa dat 2 

van 1 ngan dam, la Am dac vi ma Duong tuyet vay. 

Trong mot nam, thi Lap Xuan so voi gio trong mot ngay la luc que Can[7]. Than 

Khi truyen xuong Bang Quang, nho be yeu 61 6 trong Dich, la luc Duong Khi kho 

di len. 

Trong mot nam, thi Lap Dong so voi gio trong mot ngay la luc que Can[8]. Tarn 

Dich ha nhap, moi muon hoan nguyen, lai vao trong Than, la luc Am thinh Duong 

tuyet. 

Con nguoi chi vi Am Duong bat hoa, Duong it Am nhieu, ma co nhieu benh vay. 

[Chan quyet] noi: 

Duong len den Lap Xuan, tu duoi len tren, chang bao lau ma trong Am thi Duong 

chiem mot nua[9]. 

Am ha xuong den Lap Dong, tu tren xuong duoi, chang bao lau ma trong Duong thi 

Am chiem mot nua vay[10]. 



Dao cua Troi Dat la nhu vay. Chi co con nguoi, duong luc que Can ma Khi yeu, 

lai khong biet each boi duang Khi, luc que Can ma Khi tan, lai khong biet cai ly tu 

Khi. Ngay dem bi luc due that tinh hao tan Nguyen Duang, khien Chan Khi khong 

vuong, tau that Chan Khi, khien Chan Dich khong sinh. Vi the khong duoc nhu 

thien dia truong cuu. Xua co nhan trieu trudn mo mong, hang ngay dung hai que, 

moi duoc truong sinh tai the. 

Trieu trudn la cai nghia lay Nhat Duong a duoi, co lai ma chua tho ra. Ve phia ta 

thi boi duong de ma duoi no ra, khong de no hao tan. 

Mo mong la vi lay tre tho cau ta, de lam sang bo toi, la cai nghia trong Am cau 

Duong. Ve phia ta thi lam sang sua cai toi tarn, khong de tau that. 

Vi the luc dau ngay nen dung thoi diem que Can, de duong Nguyen Khi. Khong de 

loi danh dong tarn, khong de y den tot xau. Khoac ao tinh toa, de duong Khi, tuyet 

niem vong tinh, nhe nhang dao dan. Chan tay thay nhau co duoi ba den nam cai, 

khien Khi cua tu chi deu sinh, dam bao ben trong Nguyen Khi thuong thang trieu 

Tarn phu. Nuot nuoc bot mot vai ngum, xoa vuot dau mat hai ba muoi Ian, ha ra troc 

khi ung tu trong ca dem. Lau thi khi sac tuoi dep, da de sang lang[ll]. 

Luc cuoi ngay nen dung que Can, de tu Nguyen Khi. Nhap that tinh toa, nuot Khi 

co Ngoai Than. Nuot Khi la nap Tarn Hoa xuong duoi, co Ngoqi Than la thu Bang 

Quang Khi vao trong [12]. Khien tren duoi tuong hop, cung Hoa cua Than Khi, Tarn 

Hoa tu thanh mot, de boi bo lam am ap Ha Dien. Khong co Dich thi tu Khi sinh 

Dich, co Dich thi luyen Dich sinh Khi, goi la Tu Hoa, cung goi la Thai At Ham 

Chan Khi. 

Buoi som nuot nuoc bot va xoa mat, tay chan thay nhau co duoi, goi la Tan Hoa, 

cung goi la Tieu Luyen Hinh. 

[Dao yeu] noi: 



Hoa tan la rung cuoi thu, 

Nguoi ngoc luoi len lau cao. 

Muon duoc quan dan hoa hoi, 

Duong thoi tiec xong lien thu. 

Day la nap Tarn Khi ma thu Bang Quang Khi, khong de hao tan, ma tuong hop voi 

Than Khi, de tiep que Kham, la Khi moi sinh trong Khi Hai. Phai bat dau o Lap 

Dong, thay hieu nghiem moi dung. Hanh tri khong qua mot nam, cong phu Boat 

nay lay 300 ngay mot nam lam ky han. Dan dan kien nghiem, dung nhan sang bong, 



da thit cang suong, Dan Dien am ap, tieu tien giam bat, tu chi nhe nhang manh me, 

tinh than thanh sang, cac tat benh cu, deu tieu tru het. 

Neu tiec thai gian, thi hanh tri dung luai nhac. Chi trong cong phu can bang Am 

Duang, dan dan kien nghiem, tu vao cong phu nay, hang ngay dung them que Can, 

luge bat viec thi hanh phep nay. Que Can tarn nguyen dung su, ung nghiem moi 

dung[13]. 

Giai noi: 

Hoa tan Id rung cuoi thu nhu la nguoi ta Khi yeu, anh sang ban chieu, Duang Khi 

tan ma khong thang, nen noi "luai len lau cad". Ldu la Thap Nhi Trung Lau. 

Tarn la Quan Hoa, Bang Quang la Dan Hoa, nuot Khi co Ngoai Than, khien Tarn 

voi Ngoai Than Khi hop thanh mot, nen noi la "hoa hoi". Tiec la nuot, thu la co. 

Buoi som cong phu khong ngung, phep nay la chinh. 

Chan giai noi: 

Que Can thi Duong Khi yeu, nen nhe nhang dao dan, co duoi, nuot nuoc bot xoa 

mat, thi tan Hoa ra tu chi, de boi duang Nguyen Khi. 

Que Can thi Duong Khi tan, nen nuot Tarn Khi, co Ngoai Than, de hop voi Than 

Khi, khien Tarn Hoa tu thanh mot, de tu Nguyen Khi. 

Cho nen noi "tu tan Thuy Hoa", khien goc re ben chac vay. 

Giao cau long ho de tarn 

[Thai bo Hodn Dan, duang Thai Tien, Thuy Hoa ky te, 
Chan phu phu tuang kien, Khi giao hinh bat giao] 
[Kim cao] noi: 

Thai Nguyen mai phan thi co Thai Thuy, trong Thai Thuy thi co Thai V6, trong 
Thai V6 thi co Thai Hu, trong Thai Hu thi co Thai Khong, trong Thai Khong thi co 
Thai Chat, Thai Chat la chat trong due cua Troi Dat. Chat do nhu trung, ma mau no 
nhu mau huyen hoang, la mot vat trong Thai Khong ma thoi. 
Duong di len den troi, thai cue ma sinh Am, dung yeu minh 6m Duong ma ha xuong. 
Am ha xuong den dat, thai cue ma sinh Duong, dung hoang hot cong Am ma di len. 
Mot thang mot giang, Am giang Duong thang, la Troi Dat thi hanh dao, ma van vat 
sinh thanh. 
[Chan nguyen] noi: 

Troi nhu cai chau up, Duong den thi kho di len nua. 
Dat nhu tang da Ion, Am den thi kho vao. 

Dong Chi thi trong dat Duong di len, luc Ha Chi thi den troi, Duong do thai cue ma 
sinh Am, so di Am sinh la vi Duong tu trong Am toi, ma khoi 6 dat. Hoang hoang 
hot hot, trong Khi co Thuy, Thuy nay vo hinh, Ha Chi den troi, tich Khi thanh Thuy, 
nen noi "Duang thai cue ma Am sinh". 



Ha Chi thi o troi Am giang xuong, luc Dong Chi thi den dat, Am do thai cue ma 

Duong sinh, so di Duong sinh la vi Am tu trong Duong toi, ma ra tu troi. Yeu yeu 

minh minh, trong Thuy co Khi, Khi do vo hinh, Dong Chi den dat, tich Thuy sinh 

Khi, ma noi "Am thai cue ma Duong sink" vay. 

[Bi du] noi: 

Coi ben ngoai than nhu Thai Khong, coi Tarn Than nhu Troi Dat, coi Khi Dich nhu 

Am Duong, coi Ty Ngo nhu Dong Ha. 

Gio Ty la que Kham, Khi sinh trong Than. 

Gio Ngo la que Li, Dich sinh trong Tarn. 

Than Khi den Tarn, Than Khi voi Tarn Khi tuong hop, thi thai cue ma sinh Dich. So 

di sinh Dich la vi Khi tu trong Than toi, trong Khi co Chan Thuy, Thuy do vo hinh, 

que Li den Tarn, tiep voi Tarn Khi, thi thai cue ma sinh Dich nhu the. 

Tarn Dich den Than, Tarn Dich voi Than Thuy tuong hop, thi thai cue ma lai sinh 

ra Khi, so di sinh Khi la vi Dich tu trong Tarn toi, trong Dich co Chan Khi, Khi do 

vo hinh, que Kham den Than, tiep voi Than Thuy, thi thai cue ma sinh Khi nhu the. 

Cung nhu Duong thang Am giang, den muc thai cue ma tuong sinh, Am Duong 

sinh ra do, thi trong Duong tang Thuy, trong Am tang Khi. 

r 

[Chan quyet] noi: 

Trong Than sinh Khi, trong Khi co Chan Thuy. 

Trong Tarn sinh Dich, trong Dich co Chan Khi. 

Chan Thuy Chan Khi, la Chan Long Chan Ho. 

Duong den troi thi kho di len nua, thai cue ma sinh Am. 

Am den dat thi kho chui vao duoc, thai cue ma sinh Duong. 

Cai ly cua Troi Dat la nhu vay. Con nguoi khong so duoc voi Troi Dat la do luc due 

that tinh, cam nhiem vat ma hong chi khi, ma hao tan Nguyen Duong, tau that Chan 

Khi. 

Duong luc que Ly thi Than Khi den Tarn, Than Thuc[14] noi dinh, hoi tho o mm' 

vao it ra cham, mien mien nhuoc ton, ma nuoc bot day mieng thi nuot xuong. Tu 

nhien Than Khi voi Tarn Khi tuong hop, thai cue sinh Dich. 

Den luc que Kham thi Tarn Dich den Than, tiep voi Than Thuy, tu nhien Tarn Dich 

voi Than Khi tuong hop, thai cue sinh Khi. Lay Chan Khi luu luyen Dich, Chan 

Thuy luu luyen Khi. Dich voi Chan Thuy von tu tuong hop, nen trong Dich co Chan 

Khi, trong Khi co Chan Thuy. Ho tuong giao hop, theo nhau di xuong, goi la giao 

cdu Long Ho. Neu Hoa Hau khong sai, trim thiem hop ly, thi 300 ngay duong duoc 

Chan Thai, ma thanh Dai Duoc, la cai goc de luyen chat thieu than, trieu nguyen 

sieu thodt. 

r 

[Dao yeu] noi: 



Nhat Khi moi ve nguyen van, 

Chan Duong muon den Li Cung. 

Bat giu Chan Long Chan Ho, 

Ngoc Tri xuan thuy menh mang. 

Day la so tiet lau Nguyen Khi ma lam tau that Chan Thuy ra ngoai than. Khi tan 

thi kho sinh Dich, Dich it thi khong co Chan Khi. Khi Thuy ma khong giao thi sao 

thanh Dai Duoc? 

Luc nay: 

Trong nam thi dung thang, coi Dong Chi la khoi dau. 

Trong ngay thi dung gio, coi que Li la ky han. 

Hoac do tuoi gia moi phung dao, nen can nguyen khong chac, tu tinh toan hu ton 

sau khi Khi khong du. Cai hao ton cua muoi nam, thi dung cong mot nam de boi bo, 

goi la Thai Bo Hoan Dan. Boi bo cho du so, thi ngung thi hanh phep nay, goi la thuy 

hoa ki te co the keo dai tuoi tho, ma noi la Nhan Tien. Hieu nghiem cua cong phu 

nay khong the ke het duoc. 

Neu da bo du so, thi mieng sinh nuoc bot co vi ngot, tarn canh tu tru, tinh due bat 

dong, bach hai vo benh, ma Than Quang tu hien trong toi, hai mat thoi nhu dien 

chop. 

Coi ngay Dong Chi la bat dau, can than ti mi dung phap. Ba tram ngay se thoat Chan 

Thai, goi la Thai Tien. 

Giai noi: 

O ben ngoai thi gio Ngo la que Li, Thai Duong la Chan Duong. O nguoi thi Tarn 

la Li Cung, Nguyen Duong la Chan Long. Chan Ho la Thuy trong Than Khi, Chan 

Long la Khi trong Tarn Dich. Mieng la Ngoc Tri, nuoc bot la xuan thuy. 



Chan giai noi: 

Nhat Khi mai ve nguyen van tuc coi Dong Chi la bat dau, la thang Ty. 

Chan Duong muon den Li Cung tuc coi que Li la ky han, tuc gio Ngo. 

Chan Long la Khi trong Tarn Dich, Chan Ho la Thuy trong Than Khi. Khi Thuy 

tuong hop moi goi la Long Ho giao cdu. 

Thieu luyen Dan Dime de tu* 

[Hoa Hau, Tieu Chu Thien, Chu Thien Hoa Hau 

■\ ^ ^ 

Tu Than duang Khi, tu Khi duang Than, luyen Duang duang Than] 
[Kim cao] noi: 



Trai Bat la hinh cua Dai Dao, Am Duong la Khi cua Dai Dao. Han nhiet on 

luang[\5] la trong hinh co Khi, van vu vu /p[16] la trong Khi co hinh tuong. 

Dia Khi di len, bay len thi la may, tan thi thanh mua. 

Thien Khi ha xuong, tan thi thanh suang, ngung thi thanh moc. 

Tich Am qua thi moc thanh mua, thanh suang muoi, thanh tuyet. 

Tich Duong qua thi suong thanh khoi, thanh may, thanh rang. 

Trong Am phuc Duong, Duong Khi khong di len, kich nhau ma sinh sam set. 

Trong Duong phuc Am, Am Khi khong ha xuong, ngung ket cung chac ma sinh 

mua da. 

Am Duong khong hop, doi nhau thi sinh chop dien. 

Am Duong khong bang nhau, loan giao thi sinh cau vong. 

Tich Chan Duong de thanh Than, ma cai treo tren trai la cac vi sao. 

Tich Chan Am de thanh hinh, ma cai manh me 6 dat la dat da. 

Cai Ion trong cac vi sao la nhat nguyet, cai quy trong dat da la kim ngoc. Am Duong 

nhin thay o cai huu hinh: tren troi thi la nhat nguyet, duoi dat thi la kim ngoc. 

[Chan nguyen] noi: 

A A 

Am khong duoc Duong thi khong sinh, Duong khong duoc Am thi khong thanh. 

Tich Duong thanh Than treo tren troi cao, ma cai to Ion la nhat nguyet. Nhat nguyet 

la Chan Duong ma duoc Chan Am de tuong thanh. 

Tich Am thanh hinh Ion manh o dat, ma cai quy la kim ngoc. Kim ngoc la Chan 

Am, ma duoc Chan Duong de tuong sinh[17]. 

[Bi du] noi: 

Chan Duong nhu Chan Khi trong Tarn Dich, Chan Am nhu Chan Thuy trong Than 

Khi. Chan Thuy khong duoc Chan Khi thi khong sinh, Chan Khi khong duoc Chan 

Thuy thi khong thanh. 

Chan Thuy Chan Khi, vao luc que Li, hoa hop o tren Tarn duoi Phe, nhu tu mau 

tuong luyen, phu phu tuong ai. Tu Li den Doai, que Doai la luc Am vuong Duong 

nhuoc, nhu nhat nguyet luc Ha Huyen, kim ngoc bi Hoi-md 1 toi, khong the dung 

duoc. 

Nhat nguyet nho Am thanh Duong, so du thi phat sang. Kim ngoc nho Duong sinh 

Am, khi du thi thanh bao. Kim ngoc thanh bao la nho Khi du ma tien them Duong; 

nhat nguyet phat sang la nho so du ma nhan them Hon. 

Nhu luc que Can tien Hoa, luyen Duong khong de suy. Hoa ma them so, thi Duong 

truong sinh. 

[Chan quyet] noi: 

Que Li thi Long Ho giao cau, goi la thai Duoc. Luc den que Can, Khi Dich sap 

muon hoan nguyen, ma sinh ben tren Bang Quang, duoi Ti Vi, truoc Than, sau Ron, 

ben trai Can, ben phai Phe, ben phai Tieu Trang, ben trai Dai Trang. Luc do, Ti Khi 



vugng ma Phe Khi thinh, Tarn Khi tuyet ma Can Khi nhuoc. Chan Khi von nho 
Dirang Khi tuong hop ma toi, Duong Khi da nhuoc, thi Chan Khi khong co gi de 
quyen luyen, uong dung cong ma thai hop. 

Luc nay phai Than Thuc noi thu, hoi tho o mui mien mien, hop nhe bung, khi Than 
Ron thay rat nong, hoi tha roi siet nhe. Bung Ron ma chua nong thi siet chat hon, 
dan nong len thi lien giu nhu thuong, mac y phong chi de man Can Khon, moi goi 
la "Lac duong quan nhi luyen Dan Duoc-Siet Duong Quart ma luyen Dan Duac", 
khien Khi khong di len, de chac Chan Thuy, qua Ti Cung, theo ho hap ma van 
chuyen vao trong Menh Phu Hoang Dinh. 

Luc Khi Dich tao hoa bien thanh Tinh, Tinh bien thi thanh Chau, Chau bien thi 
thanh Hong, Hong bien thi thanh Sa, Sa bien thi thanh Kim, moi goi la Kim Dan. 
Cong phu nay khong nho vay. 
[Dao yeu] noi: 

Thai Duoc can nho Ngoc Tho[18], 

Thanh than phai nho Hoang Ba. 

Doi den Ung Chau[19] gap go, 

Tau truyen mot khuc Duong ca. 

Day la thi hanh Ian voi voi thai Duoc hang ngay. Thuong tuoi gia boi bo xong phep 

thqp ton nhdt bo, phep nay goi la luyen Hong bo Dan Dien. Boi bo cho du so, chi 

vao luc hang ngay dung que Li thai Duoc, que Can thieu luyen siet Duong Quan. 

Xuan Dong thai nhieu luyen it, Can mot ma Li gap hai; Thu Ha thai it luyen nhieu, 

Li mot thi Can gap hai. Tuy theo nam thang Khi vuong, cong hieu cua thai luyen o 

phia truoc, co the song lau o doi la NMn Tien. 

Neu da boi bo du so, kien nghiem tien cong, cung phai can than ti mi dung cong. 

Thai Duoc 100 ngay thi Duoc luc day du, 200 ngay thi Thanh Thai kien co, 300 

ngay thi Chan Khi sinh ma Thai Tien tron. 

Thuong khi Duoc luc day du thi sau do tien Hoa them so, moi goi la Hoa Hau. 

Thuong sau khi Thanh Thai kien co, Hoa Hau them den so cua Tieu Chu Thien, moi 

goi la Tieu Chu Thien. 

Thuong khi Thai tron Chan Khi sinh, Hoa Hau them den so cua Dai Chu Thien, moi 

goi la Chu Thien Hoa Hau. 

Thai Duoc ma giao cdu Long Ho, luyen Duoc ma tien Hoa, moi la nhap Dao. Can 

tuyet tich an cu, tarn ton noi quan, noi canh bat xuat, ngoai canh bat nhap. Nhu phu 

nu duong thai, nhu rong duong chau, tuy trong luc an uong ngu nghi, ma it noi nhu 



tre so sinh, cu chi nhu gai trinh. Do so co ton that, tarn khong duoi roi Dao chut 
nao. 

lai noi: 

Difdc la Chan Khf trong Tarn, Tho la Chan Thuy trong Than, Hoang 
Ba la Chan Djch trong Ti, hoa hdp Khf Thuy ma nhap Hoang Dinh. 
Ung Chau la que Can. Siet Difdng Quan la hop bung. 
Tren Id khdu quyetAn lac dien nien. 
Tren la Tieu Thwa phdp tie mon, la Nhdn Tien. 

Trung quyen 

r 

Trung thira triro'ng sinh bat tu* phap tarn mon 
Trihi hau phi kim tinh de ngii 

[Hodn Tinh bo nao, khai Ha Xa giao Long Ho, 
Trim Dien thiem Hong, phdn lao hodn ctong] 
[Kim cao] noi: 

Am Duong thang giang, khong ra khoi Troi Dat. 
Nhat Nguyet van chuyen, o ngoai Troi Dat. 
Dong Tay len xuong ma phan ngay dem. 
Nam Bac qua lai ma dinh lanh nong. 
Dem ngay khong ngung, lanh nong xo nhau. 
Tich ngay thanh thang, tich thang thanh nam. 

Viec tich ngay cua thang la trong Phach tang Hon, trong Hon tang Phach. 
Viec tich thang cua nam la trong ludt khoi lit, trong lit khoi ludt[20]. 
Nhat nguyet van hanh, ma hop voi cai co cua Troi Dat, khong roi do so cua Can 
Khon. 

Van vat sinh thanh tuy tai Am Duong, ma tao hoa cung nuong nho nhat nguyet. 
[Chan nguyen] noi: 

Hinh cua Troi Dat co dang nhu qua trung. Ben trong luc hap, hinh tron nhu qua 
cau. Nhat nguyet len xuong, van hanh mot ben tren troi, mot ben duoi dat. Thuong 
ha dong tay, di vong tron nhu banh xe. Moc o dong xuong o tay, la mat troi di theo 
duong Duong. Moc o tay xuong o dong, la mat trang di theo duong Am. 
Trong mot ngay thi phan ra ban ngay va ban dem. Sau khi Dong Chi, mat troi moc o 
nam ma huong len bac. Sau khi Ha Chi, mat troi moc o bac ma nuong xuong nam. 
Dem mua dong la ngay mua he, dem mua he la ngay mua dong. Trong mot nam thi 
dinh nong lanh. Hinh dang mat trang mat troi, vuong tron 840 dam. 
Bon xich la mot bo, 360 bo la mot dam. Thuong thi 8 khac 20 phan la mot gio, 12 
gio la mot ngay. Mot thang co 30 ngay, tong cong la 360 gio, tuc la 3.000 khac, 



1 8 van phan. Ma lay Duong thi hanh Can, so cua no dung cuu-9, lay Am thi hanh 

Khon, so cua no dung luc-6. 

Hon sinh trong Phach, von tu Dan Nhat[21]. Vi 9 khac 6, nen sau ba ngay trong 

Phach sinh Hon. Pham mot ngay dem, 100 khac 60 phan, Hon o trong Phach tien 

duoc 70 dam. Sau ngay dem tien duoc 420 dam, thi trong Phach thi Hon chiem mot 

nua, moi noi la Thuong Huyen. Lai tiep sau ngay dem, tien them 420 dam, cong 

voi truoc la duoc 840 dam, thi trong Phach hoan toan la Hon, la Duong man Am vi, 

moi noi la Nguyet Vong[22]. 

Bat dau tu ngay 16, trong Hon sinh Phach. Pham mot ngay dem, 100 khac 60 phan, 

Phach o trong Hon tien duoc 70 dam. Sau ngay dem tien duoc 420 dam, thi trong 

Hon thi Phach chiem mot nua, moi noi la Ha Huyen. Lai tiep sau ngay dem, tien 

them 420 dam, cong voi truoc la duoc 840 dam, thi trong Hon hoan toan la Phach, 

la Am man Duong vi. Trong mat trang con co chut anh sang sot lai, vi 6 chua het 

duoc 9, nen sau ba ngay Nguyet Phach moi man cung, moi noi la Nguyet Hoi. 

Sau ngay Nguyet Dan[23], trong 6 khoi 9. Truoc khi Nguyet Hoi, trong 9 khoi 6. 

So co luc chua het ma sinh ra thi co ky nan. Tich ngay thanh thang, tich thang thanh 

nam. 

Lay thang ra ma noi, sau luat sau lu, lay 6 ma khoi so, so chay het luc vi, thi 6 Ian 6 

la ba muoi sau, la thanh so cua Am 

Lay ngay ma noi, nam ngay la mot hau, 72 hau la so 8 Ian 9, den trung cuu lay 9 

lam khoi so, so chay het luc vi, thi 6 Ian 9 la 54, la thanh so cua Duong. 

Mot 6 mot 9, hop thanh 15. So 15 nay la so cua mot Khi. 24 Khi la du dung cho 8 

tiet, ma thay cai each Am Duong thang giang. Mot 6 mot 9, lay 4 lam dung hop voi 

bon mua ma nhan len, mot mua duoc 90[24], bon Ian la 360, phan bien thanh so cua 

Duong la 216=9x6x4, thanh so cua Am la 144=6x6x4, tong la 360 so, ma day du 

Chu Thien. 

[Bi du] noi: 

Am Duong thang giang ben trong Troi Dat, nhu phap giao hop cua Tarn Than Khi 

Dich. Nhat nguyet van hanh ben ngoai Troi Dat, nhu viec trim hau phi kim tinh. 

Nhat nguyet giao hop, nhu la phap tien Hoa gia giam. Duong thang Am giang, 

khong khac gi Hon Phach cua nhat nguyet. Nhat vang nguyet lai, khong khac gi Khi 

Dich cua Tarn Than. 

Sau khi Dong Chi, mat troi moc o phuong At, Ian o phuong Canh, ban ngay dai 40 

khac, mat troi tu nam chuyen sang bac. Pham cu chin ngay dong moc tay Ian, thi 

cong them 60 phan, den Xuan Phan ngay dem bang nhau, den Ha Chi la ky han, ban 

ngay dai 60 khac. 

Sau khi Ha Chi, mat troi moc o phuong Giap, Ian o phuong Tan, ban ngay dai 60 

khac, mat troi tu bac chuyen sang nam. Pham cu chin ngay dong moc tay Ian, thi tru 



di 60 phan, den Thu Phan ngay dem bang nhau, den Dong Chi la ky nan, ban ngay 

dai 40 khac. Ngay dem phan khac, chuan tien hau tien thoai, tu nam sang bac[25]. 

Sau ngay mung mot, ba ngay thi Hon sinh o Phach, 6 ngay thi bang nhau, 6 ngay 

nua thi Hon day du, so cua no dung 9. 

Sau ngay Nguyet Vong, Phach sinh o Hon, 6 ngay thi bang nhau, 6 ngay nua thi 

Phach day du, so cua no dung 6. 

Ha Chi cua nam, ngay 1 6 cua thang, la phep ngay dung que Li, la gio Ngo cua nguoi 

vay. 

Dong Chi cua nam, ngay mung mot cua thang, la phep ngay dung que Kham, la gio 

Ty cua nguoi vay. 

Cai each Troi Dat Am Duong thang giang, cai ly cua nhat nguyet Hon Phach qua 

lai, con co the dung so ma suy doan, giao hop co thu tu, van chuyen khong sai. Tarn 

Than Khi Dich Can Phe Hon Phach cua nguoi, ngay dung tuy co thu tu, nam thang 

ha khong gia giam sao? 

[Chan quyet] noi: 

Que Kham thi DutJng sinh, dutfng Chinh Ty Thdi, chang phai bat 
dau cung chang phai ket thuc. Que Can thi Than Khf giao Can 
Khi, trifdc khi chu'a giao, trong tTnh that mac ao chat che, ngoi 
xep bang chac chan. Ha than ngu'di xuong phfa bunq[26], hdi du'dn 
ngifol len, \Jdr\ ngu'c ra trutfc ma hdi ngCfa dau ra sau, thi phfa 
sau be Giap Tich Song Quan, du'a cui tro ra sau quat nhe vai cai 
vu'dn vai. TCf huyet VT Lu', nong nhiT ICTa, tu' eo ma kh6i, giu' lai 6 
Giap Tich, can than khong du'dc khai quan. TiJc thi rat nong ma Khi 
manh, dan dan md Giap Tich Quan, phong Khi qua quan. Van ngtfa 
mat, nao hau ngtfa cang ra de be Thu'dng Quan, can than khong 
du'dc md ra. Lien thay ci/c nong ma Khi manh, dan dan khai quan 
nhap Dinh, de boi bo Ne Hoan Tuy Hai. Can la than chju du'dc nong 
lanh, mdi la n'en mong cua truftng sinh. 

Tiep do dung phep Hoan Dan. Lam nhif tru'dc u'dn ngu'c vu'dn vai, 
be Giap Tfch, ngoi xom ma vu'dn. Trong eo Hoa khong khdi, du'dng 
tTnh toa npi quan, lai lam nhu' phep, lay Hoa khdi de lam nan dp. 
TCf SCfu thi thi hanh, den Dan thi xong ma co the ngutig, mdi noi la 
trtfu hau phi kim tinh, cung gpi la tritu Dien, khien Khi trong Than 
sinh Can Khi. 

Con nguoi ta xuong lung co 24 dot. Tu duoi di len 3 dot, la doi nhau voi Noi Than. 
Tu tren di xuong 3 dot, goi la Thien Tru, phia tren Thien Tru goi la Ngoc Kinh. Phia 
duoi Thien Tru, phia tren huyet VI Lu tu cho doi dien voi Noi Than, tong cong la 1 8 
dot, ben trong goi la Song Quan. Tren 9 duoi 9, nen xac dinh la 100 ngay, thi thong 



het 1 8 dot ma vao Ne Hoan. Phai hanh tri vao dung luc Nhat Duong, que Kham, 

moi goi la trim hquphi kim tinh. 

Que Li thai Dugc, que Can tien Hoa thieu Dugc, siet Duang Quan. Bat dau 100 

ngay, phi kim tinh vao nao, da xung Tarn Quan, vao thang Thuong Cung Ne Hoan, 

tu que Kham den que Can moi dung. 

Tu que Li thai Dugc, khien Tarn Than Khi tuong hop, ma Can Khi tu sinh Tarn 

Khi. Hai Khi thuan duong, nhi bat thi Am tieu, hun dot o Phe, ma dugc Phe Dich ha 

xuong, bao ham Chan Khi. Dan dan lam Ion hat Thu Me ma nhap Hoang Dinh, moi 

goi la Noi Dan Chi Tki-nguyen lieu cua Noi Dan. Tuc tram ngay khong sai Dugc 

luc day du. 

Pham dung phap cua que Li thai Dugc, theo thai ma noi quan, cang them tinh te. 

Nhu que Can tien Hoa thieu Dugc, siet Duong Quan, bat dau tu que Doai, ket thuc 

tai que Can. 

Cu nhu vay lai 100 ngay, sau khi trim hquphi kim tinh, tu que Kham den que Chan 

moi dung. Luc que Li thai Dugc phep cu nhu cu ma phoi. Tu que Khon den que 

Can hanh tri, lien 200 ngay khong sai, Thanh Thai kien co. Phep siet Duong Quan, 

tu que Khon den que Can moi dung [27]. 

Lai 100 ngay nhu vay thi du, Ne Hoan sung thuc, phan lao hoan dong, khac nan 

nguoi thuong. Thai Dugc xong, Thai Tien day du, ma Chan Khi sinh, hinh nhu vien 

dan tron, mau sac nhu qua quat do, mai tran o Dan Dien, ma tao thanh Luc Dia Than 

Tien. 

Sau 300 ngay, hanh tri den que Li thi thoi thai Dugc, que Khon thi thoi siet Duong 

Quan, la thi hanh dao Ngoc Dich Hoan Dan. 

Nen tu sau Dong Chi, moi noi hanh cong, 300 ngay thai vien khi tuc, ma Noi Dan 

ket tuu, Chan Khi sinh. Pham thi hanh phep nay, moi la ngu hanh dien dao, Tarn 

Dien phan phuc. 

Truoc khi hanh cong, dau tien can can bang Am Duong, khien Khi Dich tuong sinh, 

kien nghiem moi dung. Tiep thi can tu tan Thuy Hoa, khien can nguyen kien co, ma 

Khi hanh Dich try, kien nghiem moi dung. Tiep can giao cdu Long Ho, thieu luyen 

Dan Dugc, dung Thai Bo Hoan Dan, ma ren luyen Dien Hong, kien nghiem moi 

dung. Phep Thqp ton nhat bo da du so, ma Khi Dich tuong sinh, kien nghiem moi 

dung. 

Hanh tri nhu tren, la phep Tieu Thua, tu co the keo dai tuoi tho. Neu ma bo hoan 

kien co, thi kien nghiem moi dung. 

Moi co the: 

- Trong nam chon thang: tiet Dong Chi. 

- Trong thang chon ngay: ngay Giap Ty. 

- Trong ngay chon gio: que Kham Li Can ba gio lam khoi thuy. 



100 ngay tu Kham den Can, tu Doai den Can. Sau 200 ngay, tu Kham den Chan, tu 
Khon den Can. 

Pham ha cong phu nhu vay, phai trong noi u that tinh trach, xa dan ba con gai, de 
khong nghe tieng ga cho, xu ue khong vao mui, ngu vi khong vao mieng, tuyet that 
tinh luc due, an uong nhieu it nong lanh co muc do, tuy dang luc ngu, ma y so ton 
that. Hanh cong khong cham chi thi kho thanh dao lam thay! Cu vay 300 ngay, xem 
ung nghiem the nao? 

Chan giai noi: 

Day la tarn nguyen dung phdp. Noi que Kham phi kim tinh, Ha Dien phan Thuong 
Dien; que Li thai Duoc, Ha Dien phan Trung Dien; que Can siet Duong Quan, 
Trung Dien phan Ha Dien. Cung goi la Tarn Dien phan phuc. 

r 

[Dao yeu] noi: 

Nhat nguyet song hanh que Phuc [2 8], 

Ngoi duon vai ngay khai quan. 

Muon huong Duong Chau tu hoi[29], 

Luc Cung hoa man Kim Dien[30], 

Giai noi: 

Nhat Nguyet song hanh que Phuc la luc Nhat Duong sinh, trong ngay la gio Ty, 

trong nam la Dong Chi, ma noi la trong thang chon ngay, trong ngay chon gio. 

Ngoi du&n da noi o truoc. Vai ngay la xac dinh 100 ngay. Khai quan la dau tien khai 

Trung Quan, tiep den khai Thuong Quan. 

Muon hu&ng Duong Chau tu hoi, Duong Chau o nguoi la Tarn, o ngay la gio Ngo, 

o que la Li. Tu hoi la Chan Am Chan Duong giao cau, nen noi thai Duoc. 

Can la Luc Cung, Hoa la Khi. Siet Duong Quan ma tu Khi, coi Phe Khi la Kim, ma 

duoi Than la Dan Dien, nen noi Hoa man Kim Dien, la thi hanh que Can ma siet 

Duong Quan, tu Hoa o Ha Dan Dien vay. 

Tryc giai noi: 

Nhat nguyet song hanh que Phuc la luc Dong Chi ngay Giap Ty. 

Ngoi duon vai ngay khai quan, ngoi xom duon nguoi de Khoi Hoa, den 100 ngay la 

khai quan. Day la tu Kham den Can, la phep phi kim tinh. 

Duong Chau tu hoi, la que Li thai Duoc giao Am Duong. 

Luc Cung hoa man Kim Dien, thi que Can siet Duong Quan, tu Phe Khi o Ha Dien, 

tu Doai den Can vay. 



Tren duong a Chung Nam gap nui, 

Duon nguoi Ian luot qua Tarn Quan. 

Muon huong Duong Chau tu hoi, 

Sao nhu thieu nu dot troi. 

Giai viet: 

Chung Nam la thanh nhan an y tai trung nam, trung nam la que Kham. Can la nui, 

nui la que Can. Phi kim tinh den que Ton moi dung, la luc ngay thu 200 ha cong 

phu. 

Duan nguai Ian luat qua Tarn Quan, muon huang Duang Chau tu hoi, da noi o tren. 

Sao nhu thieu nit dot trai, thieu nu la que Doai, siet Duong Quan den que Can moi 

dung. 

Duyen Chau di den Tu Chau, 
Ngoi day di ton xe trau. 
Vi muon Cuu Chau hoan hoi, 
Tay Nam Hoa nhap Ung Chau. 

Gm » ■ #■ ■ 

iai noi: 

Duyen Chau la que Can, Tie Chau la que Ton. Tu que Cknphi kim tinh, den que Ton 

moi dung. 

Ngoi day di ton xe trau, xe la Duong, trau la Am, la Nhat Khi o Giap Tich phi nhap 

Ne Hoan. 

Cuu Chau o nguoi la Tarn, o ngay la gio Ngo, giong nhu thai Duoc luc trade. 

Tay Nam la que Khon. Ung Chau la que Can. Siet Duong Quan, tu Khon den Can 

moi ngung, la luc ngay thu 300 ha cong phu. 

Tryc giai noi: 

Day la cong phu ngay thu 300, la phep phi kim tinh, khoi o Can ma dung o Ton. 

Cim Chau hoan hoi, thai Duoc nhu truoc. Siet Duong Quan tu Khon den Can moi 

dung. 



Day la cong viec dung hang ngay, moi noi la tarn nguyen dung phdp: que Kham: 
Phi kim tinh nhap nao la Ha Dien phan ve Thugng Dien; que Ly: Thai Dugc la Ha 
Dien phan ve Trung Dien; que Can: thieu Dugc tien H6a la Trung Dien phan ve Ha 
Dien. Cung goi la Tarn Dien phan phuc. Mai noi tarn nguyen dung su, la phep Trung 
Thua, da la Dia Tien. 
Thay hieu nghiem mai dung la: 

- Bat dau thi thay mong mi phan nhieu co kinh dong, tu chi luc phu co benh tat 
khong tru ma tu khoi. 

- Nham mat trong phong toi, ma anh sang trum len chung quanh toan than. 

- Kim Quan Ngoc Toa giam rat chac chan, tuyet het tiet lau trong mong. 

- Nghe co tieng sam, quan tiet thong suot. 

- Trong mong nhu 6m tre nho di ve, hoac nhu phi dang tu tai. 

- Khi cua bat ta khong the nhap, tarn canh tu tru, ma tuyet tinh due. 

- Noi quan thi sang ma khong ma toi. 

- Ban ngay thi than thai thanh tu, dem thi Dan Dien tu am ap. 

Cac thu tren deu la hiem nghiem cua dac Dugc. Chung nghiem da dung dan, can 
than ti mi dung cong, theo phep truoc tang them 300 ngay thi Thai Tien tron. Sau 
khi Thai tron, moi dung cong phu sau. 

Ngoc Dich Hoan Dan de luc 

[Phu Ngoc Dich Luyen Hinh, Thai Tien, Tieu Hoan Dan, 
Dai Hoan Dan, That Phan Dan, Cuu Chuyen Dan] 
[Ngoc thu*] noi: 

Chan Am Chan Duong, tuong sinh tuong thanh. Hien ra 6 tren, tich Duong thanh 
Than, trong Than co hinh ma treo tren troi la nhat nguyet. Hien ra 6 duoi, tich Am 
thanh hinh, trong hinh co Than ma 6 duoi dat la kim ngoc. Chat cua kim ngoc an 
6 son xuyen, tu mi[31] khi noi len ben tren. Voi nhat nguyet giao quang, thao moc 
nhan dugc no thi trinh tuang[32], dieu thu dugc no thi thanh di loqi[33]. 
[Chan nguyen] noi: 

Duong thang den troi, thai cue sinh Am, Am khong du ma Duong co du, vi the tich 
Duong sinh Than. Am giang den dat, thai cue sinh Duong, Duong khong du ma 
Am co du, vi the tich Am sinh hinh. Tren thi nhat nguyet, duoi thi kim ngoc, Chan 
Duong co Than, Chan Am co hinh, Khi cua chung giao nhau, ma tren duoi chieu xa 
nhau, anh sang trum Troi Dat, thi kim ngoc co the thanh quy gia, chinh vi nhu vay. 
Thuong biet Khi cua kim ngoc ngung 6 tren khong, thi thanh thuy khi twang 
yen[34], nhap vao dat, thi bien thanh le tuyen chi thdo[35], nhan dan nhan dugc no 
thi thanh anh kiet, dieu thu dugc no thi sinh ky di. Vi chat cua kim ngoc, tuy sinh 
6 hinh cua tich Am, ma ben trong 6m ap Khi cua Chan Duong, lai cam nhiem nhat 



nguyet cua tich Duong thanh Than, Chan Am Chan Duong ban xuong ma bao vat 
ngirng ket vay. 
[BI du] noi: 

Tich Am thanh hinh, ben trong 6m ap Chan Duong ma thanh kim ngoc, nhir la 
tich Duoc 6m ap Chan Khi ma thanh Thai Tien. Khi cua kim ngoc nhap vao dat, 
thi thanh le tuyen chi thdo, nhu Ngoc Dich hoan Dan Dien vay. Khi cua kim ngoc 
ngung tren khong, ma thanh thuy khi twang yen, nhu Khi luyen hinh chat vay. 
Thuong thi Khi cua kim ngoc xung len troi, theo Duong thang ma khoi. Thuong thi 
Khi cua kim ngoc nhap vao dat, theo Am giang ma hoan. Da theo Am Duong thang 
giang, thi tu co bon mua. Co the Dich hoan Dan Dien, Khi luyen hinh chat, nhu bon 
mua gia giam, mot ngay doi thay. 

[Chan quyet] noi: 

Thai bo kien nghiem, trong nam chon thang, trong thang chon ngay, trong ngay 

chon gio. Co ba thoi gian dung su: 100 ngay thi Duoc luc day du, 200 ngay thi 

Thanh Thai kien co, 300 ngay thi Chan Khi sinh, Thai Tien tron. Can than ti mi 

dung cong, gia giam theo thoi. Sau 300 ngay so du, moi thi hanh phep Hoan Dan 

Luyen Hinh. 

Pham dung que Can phi kim tinh nhap nao, chi den que Ton ma thoi, day la noi ve 

phi kim tinh, 300 ngay sau. Que Li thoi thai Duoc, que Khon thoi siet Duong Quan, 

rieng cho nay thi que Doai ha thu siet Duong Quan, den que Can moi dung. Da thoi 

que Li thi them vao phep nuot Luyen Hinh. Yet phap-phep nuot, dung luoi khua 

khoang giua ham tren va hai cam, dau tien nuot het nuoc bot 6 troc, tiep do lui dau 

luoi lai de day tran Ngoc Tri, nuoc bot sinh thi khong nho ra ma nuot vao. 

Pham ba thang mua xuan, Can Khi vuong ma Ti Khi nhuoc, yet phap hang ngay 

dung que Li. 

Pham ba thang mua he, Tarn Khi vuong ma Phe Khi nhuoc, yet phap hang ngay 

dung que Ton. 

Pham ba thang mua thu, Phe Khi vuong ma Can Khi nhuoc, yet phap hang ngay 

dung que Can. 

Pham ba thang mua dong, Than Khi vuong ma Tarn Khi nhuoc, yet phap hang ngay 

dung que Chan [3 6]. 

Thuong tu quy chi nguyet [3 7], Ti Khi vuong ma Than Khi nhuoc, con nguoi lay 

Than Khi lam can nguyen, bon mua deu co suy nhuoc. 18 ngay sau cung cua quy 

nguyet moi mua, yet phap hang ngay dung que Doai, van cung dung voi yet phap 

truoc. Doc co thang cuoi mua thu chi dung que Doai yet phap, ma ngung cong phu 

que Can. 



Yet phap tren, dau tien theo phep truoc ma nuot. Neu nhu giua rang va Ngoc Tri ma 

khong sinh nuoc bot, chi lay luoi lam day tren duoi ma dong Ngoc Tri, thu hai ma, 

lay nuot suong lam phep, chi la nuot Khi, trong Khi tu co Thuy. 

Yet khi nhu mot nam 36 den 49 Ian la so; lai mot nam, 81 Ian; lai them mot nam, 

181 Ian, la kien nghiem, moi la phep Ngoc Dich Hoan Dan. 

Hanh tri khong qua ba nam, tuoi tarn Dan Dien, Moc Duc-tam goi Thai Tien, ma 

Chan Khi cang thinh. Nhu thi hanh phep Ngoc Dich Hoan Dan nay, thi trong 300 

ngay duong thanh Noi Dan, Chan Khi moi sinh. 

Que Can phi kim tinh, xung dong Tarn Quan, len den Ne Hoan, lien thi hanh phep 

Kim Dich Hoan Dan. Tu trong dinh dau ha xuong phia truoc, Kim Thuy rot xuong, 

ha ve Hoang Dinh, bien Kim thanh Dan, goi la Kim Dan. 

Thi hanh Kim Dich Hoan Dan, can o phong kin tinh lang, noi gio anh sang nguoi 

thuong khong toi duoc. Dot huong, chap tay ngoi xep bang. De than cui xuong ma 

phia sau thang, vua cam thay Hoa khoi, chinh toa tuyet niem, vong tinh noi quan. 

Dich xac que Can phi kim tinh nhap dinh dau, chi bot nghen dau uon co, tha long de 

duoi co nhu lua dot, moi gat dau huong ra truoc, cui dau gap co, thoai dau luoi tien 

ra sau de chong ham tren. Tren co nuoc trong mat, vi thorn ngot, tren thong Dinh 

Mon, duoi thong bach mach. Trong mui ngui thay mot dang huong thorn thuc su, 

tren luoi cung co vi la, khong nho ra ma nuot xuong, ha ve Hoang Dinh, goi la Kim 

Dich Hoan Dan. 

Xuan ha thu dong, khong phu thuoc vao thoi gian khi hau, chi la sau khi phi kim tinh 

nhap nao, theo thu tu thi hanh phep nay, tu Can den Ton ma thoi. Phep siet Duong 

Quan luc chieu toi, tu Doai den Can ma thoi. 

Pham thi hanh phep nay, can than ti mi hon truoc, moi co the dac thanh. Cuoi cung 

dung o luyen hinh tru the, truong sinh bat tu ma thoi, khong the sieu thoat. 

[Dao yeu] noi: 

Biet giu ngu hanh can de, 

Moi hay xuan ha dong thu. 

Luc uong Quynh Tuong vai chen, 

Say ve Nguyet Dien rong choi. 

Giai noi: 

Biet giit ngu hanh can de la dao ngu hanh tuong sinh tuong khac, ma thoi diem dung 

que de thi hanh yet phap khong giong nhau. 

Mai hay xuan ha dong thu la viec thay doi thi co thoi hau. 



Quynh Twang la Ngoc Dich. 

Nguyet dien la Dan Dien. Say ve la nuot nhieu. 

Huang dong mat trai chua sang, 

Sau len truac nuot khong ngung. 

Ngua phi rong chai vu tru, 

Truang nam chi den Duong Chau. 

Giai noi: 

Huang dong mat trai chua sang la mat trai chua len, la luc cua que Can. 

Sau len \kphi kim tinh. Truac nuot la Ngoc Dich Hoan Dan. 

Ngua phi la khoi Hoa, la Ngoc Dich Luyen Hinh. Rong chai vu tru la tran khap hi 

chi. 

Truang nam la que Chan. Chi den Duang Chau la que Li. Ngoc Dich Luyen Hinh 

bat dau tu que Chan, den que Li moi dung. 

Tryc giai noi: 

Ngoc Dich la Than Dich, di len den Tarn, hai Khi tuong hop ma qua Trung Lau, thi 

nuoc bot man Ngoc Tri, goi la Ngoc Dich. Neu nuot xuong thi tu Trung Dien ma 

vao Ha Dien, thi goi la Hoan Dan. Neu thang len thi tu Trung Dien ma vao tu chi, 

thi goi la Luyen Hinh, ky thuc la mot vat ma thoi. 

Thai Duoc 300 ngay nay so du Thai tron, mkphi kim tinh thi giam mot que, siet 

Duong Quan nhu cu. Thoi thai Duoc, them vao yet phap, yet phap tuy theo bon mua 

ma thoi. Day la Luyen Hinh Phap. Sau khi dung que, them vao Luyen Hinh, bat dau 

tu que Chan, lay que Li lam ky nan, khong giai nan nam thang ngay, kien nghiem 

moi thoi: 

- The sac sang lang, than khi tu mi, 

- Dan so tanh hoi, ma ki an uong, 

- Pham tinh pham ai, tarn canh tu tru. 

- Chan Khi sap du ma nhu thuong no, an khong nhieu, am tuu vo luong. 

- Tran cot da doi ma bien doi ca Than thuc. 

- Buoc nhanh nhu ngua chay, di nhu bay. 

- Mat den sau tham, than the nhu mo dong, toe xanh moc lai, nep nhan tren mat bien 
mat, gia lao di mat ma mai giu ve dong nhan. 

- Ngua mat nhin len tram bo ma thay duoc soi long to. 

- Trong than the, seo cu cung cac cho bi tat, tu nhien tieu tru. 



- Nuac mui nuac mat nuac dai mo hoi, cung khong thay co. 

- Thanh Dan sinh mui vi, Linh Dich toa huang tham. 

- Trong mieng mui, thuong co chan huang ky vi. 

- Nho nuac bot thanh sua, co the tri tat benh cua nguoi. 

- Toan than deu thanh bach cao. 

Cac thu tren deu la hieu nghiem cua Ngoc Dich Hoan Dan Luyen Hinh, kien nghiem 
lien dung. Can can than ti mi dung cong phu, theo phap theo thai, ma thi hanh hau 
su. 

r 

Kim Dich Hoan Dan de that 

[Phu Kim Dich Luyen Hinh, kh&i Hoaphdn than, 
Kim Hoa Ngoc Lo, Dai Ky Te, Hodng Bach phap] 

[Kim cao] noi: 

Tich Duong thanh Than, trong Than co hinh, hinh sinh o ngay, ngay sinh a thang. 

Tich Am thanh hinh, trong hinh co Than, Than sinh o Kim, Kim sinh a Tho. 

Theo Am Duong ma moc Ian la anh sang cua nhat nguyet, nhan so ma sinh anh 

sang, so goc o Can Khon. 

Theo Am Duong ma thang giang la Khi cua kim ngoc, nhan thai ma khoi Khi, thai 

goc a Trai Dat. 

[Chan nguyen] noi: 

Anh sang cua nhat nguyet, sau Dan[38] thi dung cuu, truoc H6i[39] thi dung luc, 6 

va 9 la so cua Can Khon. 

Khi cua kim ngoc, xuan ha thi thuong thang, thu dong thi ha giang, thang giang la 

thai cua Trai Dat. 

Kim sinh a Tho, ngoc sinh a Thach, Thach sinh o Tho, hien ra thanh hinh ma o ben 

duoi la nhu vay. 

Kim O trong mat trai, Ngoc Tho trong mat trang, mat trang can Hon cua mat trai de 

toa sang, hien ra thanh Than ma o ben tren la vay. 

[Bi du] noi: 

Nhat nguyet nhu la Khi vay, Than Khi nhu la mat trang, ma Tarn Khi nhu la mat 

trai. 

Kim ngoc nhu la Dich vay, Than Dich nhu la Kim, ma Tarn Dich nhu la Ngoc. 

Cai goi la Ngoc Dich von tu Than Khi thuong thang den Tarn, roi hop voi Tarn Khi, 

hai Khi tuong giao ma qua Trung Lau. Ngam mieng khong cho ra ma nuac bot man 

Ngoc Tri. Nuot no xuong thi noi la Ngoc Dich Hoan Dan, dua no len thi noi la Ngoc 

Dich Luyen Hinh. Vi Dich von tu trong Than toi ma lai sinh ra o Tarn, nen cung 

nhu thuyet trong Tho sinh Thach, trong Thach sinh Ngoc vay. 

Cai goi la Kim Dich tuc Than Khi hop voi Tarn Khi ma khong thuong thang, hun 

dot Phe, Phe la Hoa Cai-cdi long hoa, trum len hai Khi. Ngay horn ay, ma lay Phe 



> 7 

Dich tai Ha Dien, tu huyet VI Lu di len, noi noi la phi kim tinh vao trong nao, de 
boi bo Ne Hoan Cung. Tu tren lai ha xuong ma vao Ha Dien, moi noi la Kim Dich 
Hoan Dan. Da ve Ha Dien roi lai di len, tran khap tu chi, lai thuong thang o phia 
trade, moi noi la Kim Dich Luyen Hinh, cung la thuyet Kim sinh o Tho vay. 
Pham nguoi muon Luyen Hinh phi kim tinh, luc o trong tinh that, can tranh gio 
va mat troi, dot huong, bi mat thua: "Tarn Thanh Thuong Thanh, than so nguyen 
truong sinh tai the, truyen hanh Dai Dqo, dien hoa cdo nhdn, nen ddu tien tu thi 
hdnh Luyen Hinh Phdp, muon dqt dwoc khong sa nong lanh, tuyet viec an uong, 
thodt ra ngodi Am Duong". 
Chu xong, moi nuot xuong. 
[Chan quyet] noi: 

O sau lung: Huyet VI Lu goi la Ha Quan, Giap Tich goi la Trang Quan, nao hau goi 
la Thuong Quan. Dau tien phai phi kim tinh de thong Tarn Quan. 
Than vi nhu dat, Tarn vi nhu troi, len den dinh dau vi nhu Cuu Thien. 
Ngoc Dich Luyen Hinh, tu Tarn den dinh dau ma thong Cuu Thien. 300 ngay thi 
Dai Duoc thanh, Thai Tien tron, ma Chan Khi sinh. Khoi phia traoc thi thi hanh 
Ngoc Dich Luyen Hinh theo each cu, khoi phia sau thi thi hanh phi kim tinh theo 
each cu, Kim Tinh Ngoc Dich, hanh cong kien nghiem. 

Bat dau tu que Kham, khoi phia sau di len vao dinh dau, dung hai tay bit nhe hai tai, 
noi quan nhu phep. Nhe nuot nuoc bot, moi lay luoi chong chac len ham, duoi be 
Ngoc Tri, de doi nuoc bot tu ham tren ha xuong thi moi nuot. Nuot xong lai khoi, 
den que Can lam nan do. 

Xuan dong thi hai Ian khoi mot Ian nuot, thu he nam Ian khoi mot Ian nuot. Thuong 
so Ian nuot, thu ha khong qua so 50, xuan dong khong qua so 100. Sau khi nuot 
xong, duon nguoi len phia traoc, de cho Khi tran khap dau mat, tu chi, tay, ngon tay 
moi thoi. Lai khoi lai thang, den que Li lam nan do. Pham khoi phia sau nuot nuoc 
bot nay, moi goi la Kim Dich Hoan Dan. Sau khi Hoan Dan ma lai khoi phia traoc, 
moi goi la Kim Dich Luyen Hinh. 

Tu sau que Can, Luyen Hinh den que Li moi dung. Que Doai siet Duong Quan, 
den que Can moi dung. Theo each khoi phia sau di len den dinh dau, roi tu tren di 
xuong, goi la Kim Dich Hoan Dan. Khi cua Kim Dan khoi phia traoc, tu duoi di 
len tren, goi la Kim Dich Luyen Hinh. Hinh hien ro ngoc thu kim hoa. Neu ma Kim 
Dich Hoan Dan chua den ha nguyen[40] ma traoc sau deu khoi, thi goi la Hoa Khoi 
Phan Than-noi hoa thieu than, day la Kim Dich Hoan Dan Luyen Hinh. Da traoc 
sau deu khoi, thi thieu dot ca than. Pham thi hanh buoc nay, rat can can than ti mi 
gang chi khong tre nai, lay kien nghiem lam thuoc do. 
[Dao yeu] noi: 



Sau khai suot dem bit tai, 

Tuy thai doi am Kim Dich. 

Vui tai Thanh Chau moi nghi, 

Nhat tay lai nghe Duong ca. 

Giai noi: 

Khai sau suot dim bit tai la thi hanh Kim Dich Hoan Dan. Can la trim hau phi kim 

tinh, xung dong Tarn Quan. Luc Khi do mai khai, can nhanh chong lay hai tay bit 

tai, tai la Than Ba Mon, so tiet lau Than Khi ra ngoai, ma khong vao trong nao vay. 

Tuy thai doi am Kim Dich la da thay Khi vao trong nao, thi lien theo phep truoc, 

cui dau gap co, thoai dau luoi chong gan ham tren, dong nuoc thanh ngot, co hieu 

nghiem ky di, ngot nhu vi ngot cua mat. Duong luc que Can phi kim tinh thi nuot, 

den que Chan moi dung. 

Thanh Chau la que Chan. 

Nhat tay la que Doai. Lai nghe Duang Ca la tu que Doai siet Duong Quan, thang 

den que Can, hang ngay dung que Li, thi khong can phai thai Duoc. 

Uong xong suot dem Hoa khai, 

Truac thang sau cu thieu than. 

Du la khong theo nam thang, 

Trong ngay tu co Can Khon. 

Giai noi: 

Day chac chin la Kim Djch Luyen Hinh Phap. 

Uong xong suot dim Hoa khdi la theo tien phap Kim Djch Hoan 

Dan, que Can thi Luyen Hinh la khdi Hoa. 

Trifdc thang sau cCf la phi kim tinh ma khdi Hoa. Pham luc Ngpc 

Djch Luyen Hinh, dau tien phia sau khdi kim tinh vao dinh dau, sau 

khi Hoan Dan thi lai thang phia trLfdc de Luyen Hinh, cai nay la 

khac so v6i Kim Djch Luyen Hinh Phap. DLfdng luc phi kim tinh ma 

khdi Hoa vao dinh dau, lien khdi phia trLfdc ma Luyen Hinh. TrLfdc 

sau deu khdi, gpi la thieu than. 



Hoa khdi ma thi hanh Hoan Dan, can theo bon mua ma gia giam 

so lutft thi hanh. Phep nay khong phu thugc vao nam thang ngay 

gift, chi can can than ti mi chuyen nhat, 6 noi yen lang vang ve la 

dutfc. 

Trong ngay tit co Can Khon la trutfc Ngp thieu dot Can, sau Ngp 

thieu dot Khon. Lay trutfc sau than ngufti ma noi, thi phia bung la 

Khon, sau lutig la Can. Trifdc Ngo thieu dot Can la trCfu hau phi 

kim tinh, khdi phia trutfc ma Luyen Hinh vay. Sau Ngo thieu dot 

Khon la tCf que Doai siet Du'dng Quan den que Can m6i du'ng vay. 

Tryc giai noi: 

Kim Dich la Phe Dich. Bao ham Long Ho ma vao Ha Dien, thi Dai Duoc se thanh, 

goi la Kim Dich. Trim hau rut no ra ma nhap nao, tu tren lai giang Ha Dien, thi noi 

la Hoan Dan. Lai thang len phia trade, tran khap tii chi, tu duoi len tren, thi goi la 

Luyen Hinh, cung goi la Luyen Hinh Thanh Khi. 

O day can la Ngoc Dich Hoan Dan, Luyen Hinh kien nghiem, chinh can can than 

ti mi o noi vang ve, dot huong ma thi hanh phep nay. Kim Dich Hoan Dan ma Ian 

luot Luyen Hinh siet Duong Quan. Nhu the ngoai mot nam, mdi duoc thieu than, 

thieu than tuc la que Kham Luyen Hinh phia trade . Lay trudc sau than ngudi ma 

noi, phia bung la Khon, sau lung la Can. Thieu than trudc Ngo thieu dot Can la kim 

tinh, sau Ngo thieu dot Khon siet Duong Quan. Pham thieu dot Can tu duoi len tren, 

trade sau deu khdi. Dong he ba ngay hoac nam ngay, thi thi hanh phep ki te, de de 

phdng bi thai qua. Khien cho Kim Dan duoc tot them, mdi thieu than ma nuot trong 

khi khdi Hda, kien nghiem mdi dung. 

Noi chi thanh cao ma hap Thai Hu, 

Hon Than khong di chai ma tuyet mong mi, 

Duong Tinh thanh the, Than Phu kien co, 

Bon mua khong so nong lanh, than thai bien doi dung nhan. 

Thuong nhan doi dien, tuy nguoi la ngudi phu quy, 

Ma cam thay tanh hoi, vi nguoi la pham cot tuc the. 

Cong hanh man tuc, mat thu Tarn Thanh Chan Trien 

Am Duong bien hoa, nhan su taiphuc, Than linh deu co the du dodn, 

Mat nhin tran tuc, Tarn tuyet van cdnh, 

Chan Khi sung man, mieng tuyet an uong, Di Khi thdu xudt, 

Kim sac Tien co, co the so voi Ngoc Nhuy, 

Noi di noi den, than ddt noi do tu toi tuong kien, su dung hay goi toi, deu theo y ta. 

Chan Khi Thudn Duong, co the kho duoc Ngoai Hong. 

Kim Dich Hoan Dan d tren, sau khi Hoan Dan, thi ung nghiem Kim Dich Luyen 

Hinh. 



Tren la Trung Thira tarn mon, la Dia Tien. 

Ha quyen 

Dai thua sieu pham nhap thanh phap tarn mon 

Trieu nguyen luyen Khi de bat 

[Sieu Noi Vien, luyen Khi thanh hinh, Tu Kim Dan, 
luyen Duong Than, dinh tu tarn hoa] 
[Kim cao] noi: 

Nhat Khi mod phan, Dai Dao co hinh ma bay ra hai nghi[41]. Hai nghi dinh vi, 
thi Dai Dao huu danh ma phan ra Ngu De. Ngu De tha huong, moi thu chiem mot 
phuong. Ngu phuong khac Khi, moi noi giu mot con. 
Con cua Thanh De, duoc Giap At nhan, thien chan la Moc Diic Cuu Khi. 
Con cua Bach De, duoc Canh Tan nhan, thien chan la Kim Due That Khi. 
Con cua Hac De, duoc Nham Quy nhan, thien chan la Thuy Due Ngu Khi. 
Con cua Xich De, duoc Binh Dinh nhan, thien chan la Hoa Due Tarn Khi. 
Con cua Hoang De, duoc Mau Ky nhan, thien chan la Tho Due Nhat Khi. 
Tu Nhat Khi sinh Chan Nhat, Chan Nhat vi ra tu Tho, nen van vat sinh thanh tai 
Tho, ngu hanh sinh thanh tai Nhat. Chan Nguyen Chi Dao deu la Nhat Khi ma sinh. 
[Ngoc thir] noi: 

1,3,5, 7, 9, la Dao phan chia ma co so. 
Kim Moc Thuy Hoa Tho, la Dao bien hoa ma co hinh tuong. 
Dong Tay Nam Bac Trung, la Dao bay ra nen co vi tri. 
Thanh Bach Xich Hoang Hac, la Dao tan ra ma co chat. 

So quay ve khong co so, tuong phan ve khong co tuong, vi tri tro lai khong co vi tri, 
chat hoan ve khong co chat. 

Muon Dao khong co so, khong phan chia thi khong co so vay. 
Muon Dao khong co tuong, khong bien hoa thi khong co tuong vay. 
Muon Dao khong co vi tri, khong bay ra thi khong co vi tri vay. 
Muon Dao khong co chat, khong tan ra thi khong co chat vay. 
Khong co so la nguon cua Dao, khong co tuong la goc cua Dao, khong co vi tri la 
cai Chan cua Dao, khong co chat la Dieu cua Dao. 
[Chan nguyen] noi: 

Nguon cua Dao da phan thi giang goc luu ngon. Nguoi ngo duoc cai Chan cua no 
thi nhan cai Chan ma tu Chan, ben trong da Chan thi ben ngoai cung tu Chan ung 
theo vay. Nguoi hieu duoc cai Dieu cua no thi nhan cai Dieu ma tao Dieu, ben trong 
da Dieu thi ben ngoai cung tu Dieu ling theo vay. 

Troi Dat dac cai Chan cua Dao, ma Chan do chua ling, nen khong tranh duoc co vi 
tri. 



Troi Bat dac cai Dieu cua Dao, ma Dieu do chua ung, nen khong tranh duoc co 

chat. 

Co chat thi co the tim ra tugng, co vi tri thi co the suy ra so. Trong khoang Troi 

Dat, trong van vat, chi co nguoi la quy nhat. Theo viec Troi Bat co tuong co the tim 

toi, nen biet duoc chat khi va chat thuy cua no. Theo viec Troi Dat co so co the suy 

doan, nen biet vi tri xa va gan. Xem xet nhu the thi Dao cung chang xa nguoi dau. 

[Bi du] noi: 

Troi Dat co Ngu De, nhu con nguoi co ngu tang. 

Thanh De: Giap At Moc, Giap la Duong, At la Am, nhu la Khi va Dich cua Can. 

Hac De: Nham Quy Thuy, Nham la Duong, Quy la Am, nhu la Khi va Dich cua 

Than. 

Hoang De: Mau Ky Tho, Mau la Duong, Ky la Am, nhu la Khi va Dich cua Ti. 

Xich De: Binh Dinh Hoa, Binh la Duong, Dinh la Am, nhu la Khi va Dich cua Tarn. 

Bach De: Canh Tan Kim, Canh la Duong, Tan la Am, nhu la Khi va Dich Phe. 

Thuong cac mua xuan ha thu dong khac nhau, thi Tarn Phe Can Than vuong theo 

thang. 

[Chan quyet] noi: 

Pham ba thang mua xuan, Can Khi vuong. Can vuong la phu mau Chan Khi, theo 

do so cua troi ma van chuyen o Can. Neu gap ngay Moc, Giap At khac Tho, vao gio 

Thin Tuat Suu Mui, theo thoi ma khoi Hoa luyen Ti Khi. Luc que Doai cac ngay 

con lai, ton Kim ma hao Phe Khi, luc nay khong the ha cong. Vao luc que Kham, 

y phap khoi Hoa luyen Than Khi. Luc que Chan thi nhap that, vao nhieu ra it, hoi 

tho tru la hon ca, dan dan be lau them, dem den 1 .000 hoi lam nan do[42]. Luc do 

noi quan nhu phap, mac cho minh tarn be muc[43], mau xanh tu hien. Dan dan duon 

nguoi de nhap Ne Hoan, tu Dan den Thin ma day que Chan. 

Pham ba thang mua he, Tarn Khi vuong. Tarn vuong la phu mau Chan Khi, theo do 

so cua troi ma van chuyen o Tarn. Neu gap ngay Hoa, Binh Dinh khac Kim, luc que 

Doai, y phap khoi Hoa luyen Phe Khi. Luc que Kham cac ngay con lai, ton Thuy 

ma hao Than Khi, luc nay khong the ha cong. Luc que Chan, y phap khoi Hoa luyen 

Can Khi. Luc que Li thi nhap that, hanh tri nhu truoc, mau do tu hien. Dan dan duon 

nguoi de nhap Ne Hoan, tu Ti den Mui ma day que Li. [44] 

Pham ba thang mua thu, Phe Khi vuong. Phe vuong la phu mau Chan Khi, theo do 

so cua troi ma van chuyen o Phe. Neu gap ngay Kim, Canh Tan khac Moc, luc que 

Chan, y phap khoi Hoa luyen Can Khi. Luc que Li cac ngay con lai, ton Hoa ma hao 

Tarn Khi, luc nay khong the ha cong. Luc que Ton, y phap khoi Hoa luyen Ti Khi. 

Luc que Doai thi nhap that, hanh tri nhu truoc, mau trang tu hien. Dan dan duon 

nguoi de nhap Ne Hoan, tu Than den Tuat ma day que Doai. [45] 



Pham ba thang mua dong, Than Khi vugng. Than vugng la phu mau Chan Khi, theo 

do so cua troi ma van chuyen o Than. Neu gap ngay Thuy, Nham Quy khac Hoa, luc 

que Li, y phap khoi Hoa luyen Tarn Khi. Luc gio Thin Tuat Suu Mui cac ngay con 

lai, ton Tho ma hao Ti Khi, luc nay khong the ha cong. Luc que Doai, y phap khoi 

Hoa luyen Phe Khi. Luc que Kham thi nhap that, hanh tri nhu truoc, mau den tu 

hien. Dan dan duon nguoi de nhap Ne Hoan, tu Hoi den Suu ma day que Kham. [46] 

Giai noi: 

Xuan luyen Can, ngan hoi tho thi Thanh Khi-khi xanh xuat. 18 ngay cuoi xuan, 

khong can hanh tri nhu truoc, chi lay dinh tuc lam phap, suot ngay tinh toa, de boi 

duong Ti, ma luyen Chan Khi cua minh. Moi co the que Kham khoi Hoa luyen 

Than, vi so hao Chan Khi do. 

He luyen Tarn, ngan hoi tho thi Xich Khi-khi do xuat. 18 ngay cuoi he, khong can 

hanh tri nhu truoc, chi lay dinh tuc lam phap, suot ngay tinh toa, tu luyen nhu truoc. 

Moi co the luc que Chan khoi Hoa nhu truoc. 

Thu luyen Phe, ngan hoi tho thi Bach Khi-khi trang xuat. 18 ngay cuoi thu, khong 

can hanh tri nhu truoc, chi lay dinh tuc lam phap, suot ngay tinh toa. Moi co the luc 

que Ton khoi Hoa nhu truoc. 

Dong luyen Than, ngan hoi tho thi Hac Khi-khi den xuat. 1 8 ngay cuoi dong, khong 

can hanh tri nhu truoc, chi lay dinh tuc lam phap, suot ngay tinh toa, khong can 

hanh tri nhu truoc, chi lay dinh hoi tho lam phap, suot ngay tinh toa. Moi co the luc 

que Doai khoi Hoa nhu truoc. 

Luyen cho den khi Hoang Khi-khi vdng phat sang, tham quan van dao, bao phu toan 

than. 

Pham phep dinh tuc, khong phai la cuong luu ma dong chat. Chi la mien mien nhuac 

ton, dung chi bat cdn[47J, tu huu nhap vo, khien no tu tru. Phep thai Duoc, ngam 

nuoc bot giu chat de ep tarn, khien Chan Khi khong tan. Pham nhap that, can dong 

cua, mot minh noi vang ve tinh lang, tranh xa ga cho dan ba con gai va toan bo cac 

vat minh khong thich. Hoi mo tieu khieu [Hai mat], de du sang de phan ro cac vat, 

khong de gio va anh mat troi thau khi, khong duoc de co tieng dong. Can lanh long 

dung suy nghi, su luy deu bo, trong ngoai ngung tich, khong de vat gi lam cho chu 

y- 

Vi la Duong Than moi tu, Chan Khi moi ngung, phai coi nhu Anh Nhi-^re sa sinh, 

con chua cung cap, som toi dot huong, quy goi rap dau: Mot khan troi, hai khan 

Thien Tien, ba khan Dia Tien, ba le da xong, tinh toa vong co, ma thi hanh phep 

nay. 

Van can phep truoc, Ian luot kien nghiem. Neu coi thuong dao nay, thi so chi uong 

cong, cuoi cung cung chang thanh. Chi la Am Phach xuat xac ma thanh Quy Tien. 

[Dao yeu] noi: 



Pham thi hanh phep nay, khdng gioi han nam thang ngay gio. Cu y theo phep truoc, 
den kien nghiem moi dung. Khi do tu hien ra, can la can than ti mi khong biet met, 
bo het ngoai su. Chi o trong mat that dung y. Tinh toan thoi gian, dung hai dua be 
Thuan Duong, hoac ket giao mon sinh, thay nhau qua lai, giup do hon nghin ngay, 
co the xong mot Ian. Mot Ian ma doat toan bo, 100 ngay kien cong, 500 ngay Khi 
du, co the thi hanh noi quan. 

Sau do tu Duong Than de nhap Thien Than, luyen Than hop Dao, nhap thanh sieu 
pham. Cai hieu nghiem cua luyen Khi, chi thay than the cue suong, thuong muon 
bay len, dan quang thau cot, huong la khap phong. Tiep do trong khi tinh thi ngoai 
quan, thay rang tim day mat, tren dinh dau nhin xuong, Kim Quang trum than the, 
ky quai chung nghiem khong the ke het. 

Noi quan giao ho an de ciiu 

[ Tap Duong Than, ma Thien Hoa giao hodn Tien Pham, 
Chan khong nhdn gian, Thien thuong Hoa Tu quoc] 
[Kim cao] noi: 

Dai Dao von vo thQ-khong co the, ngu y o khi thi Dao Ion den muc khong co gi o 
ngoai no, khong co vat gi co the chua duoc. Dai Dao von vo dung-khong co dung, 
van vao vat thi do sau cua Dao khong do duoc, khong co ly gi co the den tan cung 
duoc. 

Lay the ma noi Dao, thi Dao bat dau co phan biet trong ngoai. 
Lay dung ma noi Dao, thi Dao bat dau co cai nen cua quan kien[48]. 
Quan vao trong ma khong quan ra ngoai, thi ben ngoai khong co gi khong den tan 
cung ma ben trong duoc sang vay. Quan vao Than ma khong quan vao hinh, thi hinh 
khong gi khong du ma Than hien duoc vay. 
[Chan nguyen] noi: 

Lay Nhat Tarn quan van vat, khong ngo van vat huu du. 
Lay van vat nhieu Nhat Khi, khong ngo Nhat Khi khong du. 
Nhat Khi quy Nhat Tarn, Tarn khong the bi vat doat di. 
Nhat Tarn van Nhat Khi, Khi khong the bi phap sai khien. 
Nguon cua Tarn trong suot, nhat chieu van pha, thi khong biet la co vat. 
Khi tranh cuong cuong, van cam ma ngung lai, thi khong biet la co phap. 
Vat vat vo vat, ma quay ve ban lai hinh tuong. 
Phap phap vo phap, ma hoan toan tu dac duoc Chan. 
[Bi du] noi: 

Dua vao tuong ma sinh hinh, nhan hinh ma lap danh. Huu danh thi suy duoc so, co 
so thi dac duoc ly. Vi cao thuong hu vo, khong vat gi co the lam ti du duoc. 



Cai ma co the mang ra so sanh duoc, la nhu su tu luyen cua con nguoi. Thu tu khong 

sai, thi thanh tuu se Ian luot den. Cai Khi xung hoa ngung ma khong tan. Chi Hir 

Chan Tinh, diem dam vo vi, Than hop voi Dao, quy ve tu nhien. 

Duong luc nay, coi vo tarn la tarn, thi lam sao ma noi la ung vat duoc? Coi vo vat la 

vat, thi sao goi la dung phap? Thuc su sung suong vui ve, khong biet ta co than nay, 

dan nhap vao Vo Vi Chi Dao, de vao noi Hi Di, do la thanh nhap thanh sieu phdm 

khdch. 

[Chan quyet] noi: 

Phap hop Dao nay, cung nhu thuong noi ve cai ly ton tuong, cung nhu luc thien 

tang nhap dinh. Can chon dat lanh ma lam mat that, quy le dot huong, ngoi xep bang 

ngay ngan, xoa toe noi long y phuc, ton Than chac chan, minh tarn be muc. 

Truoc gio Ngo nhe nhang duon nguoi, khoi Hoa luyen Khi. 

Sau gio Ngo nhe nhang thu nguoi, tu Hoa thieu Dan. 

Khong phu thuoc ngay dem, Than thanh Khi hop, tu nhien sung suong. 

Luc tinh toa neu nghe thay am thanh thi khong nghe, thay canh vat thi khong nhan, 

vat canh se tu tan. 

Neu nhan vat canh, thi chuyen thanh them ma chutfng. Ma chu'dng 
khong lui, thi nhanh chong hutfng ra phia trLf6c, co ngufti lai, co lai 
ma vu'dn vai, sau do L^Sn ngut ra, u'Sn ma khong vu'dn vai, ddi mot 
chut thi trutfc sau Hoa khdi di len cao, than khong du'dc dpng, gpi 
la thieu than. Hoa thoai thi ma chLfdng tu'tan ra ngoai than, Am ta 
khong nhap vao trong xac, cu J vay hai ba Ian la xong. Can tLfdng 
t\Jdr\g la khap khoang Trol Dat, deu la ICTa nong, Hoa het thi thanh 
mat, khong con mot vat. 

Chi thay xe ngua ca mua, xe long lua la, phu quy phon hoa, nguoi vat vui ve, thanh 
doi thanh hang. May ngu sac bay len, nhu dang Thien Gioi. Den giua cho do, lai 
thay lau dai chot vot, tu vien vong quanh, tran chau kim ngoc, tran day mat dat, hoa 
qua ao dinh, khong biet la bao nhieu nua. Mot lat thi di huong khoi bon be, ki nhac 
am thanh, riu ra riu rit. Tan bang man toa, son hao hai vi du ca, vua cuoi vua noi, 
chuc mung thai binh, do dac tran quy, thay nhau hien thu. 

Duong luc nay, du khong phai la Am quy Ma quan, cung khong duoc nhan la viec 
tot. Nguoi tu chan, tuyet het ngoai su, cam thu tich mich. Hoac tiem tich noi giang 
ho, hoac an than noi vang ve. Tuyet niem vong tinh, cu dong can than. Lau ngay 
sieng nang, ma tu tu trai qua. Mot ngay cong thanh phap lap, khap noi deu la phon 
hoa nhu vay, lai khong coi la Am Ma, ma nhan lam la thuc den Thien Cung. Thuc 
khong biet thoat pham thai, trong dinh dau minh la ben trong Thien Cung. Vi tham 
luyen ma coi la thuc canh, khong dung phep sieu thoat, chi de o trong than. Duong 
Than khong xuat thi Thai Tien khong hoa. Mdi noi la len thoat ben tren con duong 



y. i r •? 

me, la Luc Dia Than Tien, chi co the truong sinh bat tu ma thoi, khong the thoat 
chat thang Tien, ma ve Tarn Dao, ma thanh Tien Tu, den day that la dang tiec! 
Nguoi hoc can tu nghi sieu thoat tuy kho nhimg khong the khong thi hanh. 
[Dao yeu] noi: 
Neu khong tan duoc phap la do it tinh ngo vay. 

Sieu thoat phan hinh de thap 

[Xuat nhap phan hinh, Than Tien thoat chat, 
Sieu pham nhap thanh] 
[Kim cao] noi: 

Dao von V6, lay Huu ma noi thi khong phai la Dao. 

Dao von Hu, lay Thuc ma noi thi khong phai la Dao. 

Da la V6 The, thi hoi dap deu khong the vay. 

Da la V6 Tuong, thi nghe nhin deu khong the vay. 

Coi huyen vi la Dao, thi huyen vi cung khong thoat khoi lien quan den van dap. 

Coi Hi Di la Dao, thi Hi Di cung khong tranh khoi lien quan den nghe nhin. 

Hi Di huyen vi van con chua la Dao, thi Dao cung khong biet tai sao lai vay. 

[Ngoc thu] noi: 

Cai gi den thi co cho bat dau, ma khong biet cai bat dau cua Dai Dao, sao lai vay? 

Cai gi di thi co cho ket thuc, ma khong biet cai ket thuc cua Dai Dao, sao lai vay? 

Phia tren cao voi voi du co cai ben tren, ma khong biet phia tren cua Dai Dao thi 

khong co tan cung. 

Phia duoi sau tham tham du co cai o duoi, ma khong biet phia duoi Dai Dao thi 

khong co cue. 

Menh mong mo mit mac trac goi la Dao, tuy vat nao duoc ma bay ra cac loai khac 

nhau, V6 Vi Chi Dao, khong the nghien cuu den tan cung duoc. 

[Chan quyet] noi: 

Sieu la sieu xuat pham the ma nhap Thanh pham. 

Thoat la thoat khoi tuc thai ma thanh Tien Tu. 

La Than nhap Khi Thai, Khi toan Chan Tinh, 

Cong phu luc truoc can phai duoc kien nghiem chinh dang ti mi, moi vao o trong 

phong thanh tinh, de nhap Hi Di canh. Noi quan nhan Duong Than, tiep la khoi Hoa 

giang Ma, thieu than tu Khi, Chan Khi thang tai Thien Cung, trong xac thi thanh 

tinh, khong con mot vat. Can chon noi yen tinh, cu the ma noi quan. 

Ba le da xong, binh than khong can duon cao, ngoi ngay ngan khong can thu nguoi. 

Be muc minh tdm, sau khi tinh cue trieu nguyen, than the nhu tai khong trung, Than 

Khi bong benh, kho ma che ngu. Cu am tham noi quan, sang ro khong mo, son 

xuyen tu le, lau cac lo mo, Tu Khi[49} hong quang, xon xao bay dat, tuong loan thai 



phuong, am thanh du duong. Di canh phon hoa, co the noi la chan thu trong bau, ma 
dong thien biet canh, tieu dao tu tai, bat tarn khong biet den he luy noi tran the. La 
nai Chan Khong, Khi do tu chuyen, khong can dung phap theo thoi. 
Neu thay Thanh Khi xuat phuong dong, thi sao senh trong treo, co tiet xe ngua, ta 
huu tien hau, khong biet nhieu it. Choc lat thi phuong nam Xich Khi xuat, phuong 
tay Bach Khi xuat, phuong bac Hac Khi xuat, trung uong Hoang Khi xuat. Ngu Khi 
ket tu ma thanh dam may mau, nhac khi riu rit, hi khi vui ve, Kim Dong Ngoc Nu, 
phu ung tu than, hoac cuoi Hoa Long, hoac tren Huyen Hac, hoac cuoi Thai Loan, 
hoac ki Manh Ho, thang len khong trung, tu tren xuong dudi, nhung noi ta gap, lau 
dai quan vu, khong the ke het, than dat quan lai, khong the noi du. 
Lai den mot cho, nu nhac van hang, quan lieu xep hang, nhu nghi thuc de vuong o 
nhan gian, thanh hien den kin. Duong luc nay, co thay cung nhu khong co ai, thua 
gia ma thuong thang, cho den mot cua, binh ve nghiem tuc, thi khong duoc pham. 
Phai trai truoc sau, quan lieu nu nhac, luu luyen khong thoi, cuoi cung khong qua 
duoc cua. Xe long lat nghieng, tu tren xuong dudi, lai nhap vao noi o cu. Cu nhu 
vay len tren xuong duoi khong ngai so luong, la phep dieu Than xuat xac. 
Tich dan thuan thuc, thang mot cai la den Thien Cung, giang mot cai la ve cho cu. 
Tren duoi tuyet khong tro ngai, la tu duoi ma di len. Nhu la len Bao Thap bay bac, 
hoac nhu len ba tang Quynh Lau, bat dau thi mot bac roi lai mot bac, len het bay 
bac, da toi trong dinh dau, tuc thi khong duoc nhin xuong, so Than kinh hoang ma 
luu luyen than the khong chiu xuat. Da len tren bay bac, thi nham mat lien qua, nhu 
ngu nhu thuc, than ngoai huu than. Hinh nhu Anh Nhi, thit da trong treo, than thai 
sang lang. Nhin lai than the cu, cung khong thay co, ma chi nhin thay, nhu la dong 
phan, cung nhu kho moc. Du chan ghet van Ian, khong the tuc thoi bo ngay ma vien 
du. 

Vi Than do xuat chua thuan thuc, Thanh Khi ngung ket ma thanh. Can la lai nhap 
ban than, qua lai ra vao, tuy tien ngao du. Bat dau thi mot buoc hai budc, tiep thi hai 
dam ba dam. Tich dan thuan thuc, moi nhu trang si duoi tay, co the ngan dam van 
dam, ma hinh Than Ion manh, dung khi kien co. Sau do gui than pham vao noi danh 
son dai chau, o ben ngoai qua lai ung the, khong nhu bon pham tuc tarn thuong. 
Hoac hanh da du thi nhan Thien Thu, cuoi loan thua phuong, cuoi ho ki long, tu 
dong tu tay, ma vao Tu Phu. Dau tien gap Thai Vi Chan Quan, tiep do xuong o Dao. 
Muon len Dong Thien, thi can truyen dao tich hanh o nhan gian, roi nhan Thien Thu 
ma thang Dong Thien, ma thanh Thien Tien. 
Pham thi hanh phep nay, co kim it nguoi thanh: 

- Vi cong phu chua du ma muon thi hanh nhanh chong, coi thuong dao nay. 

- Hoac cong nghiem chua chung, ma chi lo tinh toa, mong cau sieu thoat. 



- Hoac Am Linh khong tan, xuat thanh Quy Tien, nguai chang thay hinh, qua lai 
di diing, cuoi cung khong co cho ve. Chi co dau thai muon xac, doat than xac cua 
nguai, ma lai tro thanh nguai. 

- Hoac xuat nhap khong thuan thuc, vang lai vo phap, mot di mot den, khong biet 
each ma quay lai than the, Than Hon khong biet cho o. Do la su toa hoa cua tang lu, 
la thi giai cua dao si. 

Cho nen thi hanh Dao nay, can la cong phu luc truoc kien nghiem chinh dang, roi 

tim dat xay phong, de tranh xa toan bo cac vat tanh hoi, cac khi xu ac, cac am thanh 

qua lai, sac dep cua phu nu. Khong chi xuc pham den Chan Khi, ma Than cung chan 

ghet. 

Da xuat lai nhap, nhap ma khong xuat, thi hinh than cdu dieu, tho cung Troi Dat, 

ma gap hao kiep thi khong chet. Da nhap lai xuat, xuat ma khong nhap, thi nhu ve 

thoat vo, doi Than nhap Thanh. Day la sieu pham thoat tuc, ma thanh Chan Nhan 

Tien Tu, ma o ben ngoai phong tran, o noi Tarn Dao vay. 
[Dao yeu] noi: Khong tan diroc phap la do diet tifc vay. 

Tren la bf quyet sieu pham nhap thanh. 
Tren la Dai Thita tarn mon, la Thien Tien. 

[I] Tieu y can thuc: la de chi sir vat va cham lo cong viec. Nhu ngay quen an dem quen ngii 
[2] Trim thiem: Them bat. 

[3] Hi Di la nai hu tich huyen dieu 

[4] Tuang que Ly 

[5] Tuang que Kham 

[6] Chu nhi phuc thiiy: cii het vong lai bat dau tu dau, dai loai la nhu mot vong trim lien tuc, het vong nay den vong 

khac 

[7] Tuc gia Siru Dan 

[8] Tuc gia Tuat Hoi 

[9] Que Can la gia Siru Dan, Khi yeu 

[10] Que Can la gia Tuat Hoi, Khi tan 

[II] Que Can duang Nguyen Khi 
[12] Que Can tu Nguyen Khi 

[13] Tarn nguyen la Can Can Chan 

[14] Than thuc: chi tam thuc huu tinh linh dieu bat kha tu nghi 

[15] Han nhiet on luang: lanh, nong, am, mat 

[16] Van vu vu 16: may, suong, mua, moc 

[17] Tuat Hoi hanh tri, que Li thai Dugc, que Can tien Hoa 

[18] Thai Dugc Tam Khi, Ngpc Tho la Than Thiiy 

[19] Ung Chau la que Can 

[20] Luat lu: la cai ong lam bang true, dung de hieu chinh am cao thap trong am nhac 

[21] Dan Nhat: nghia la ngay mung 1 am lich. 

[22] Nguyet Vong: ngay ram. 

[23] Nguyet Dan: la ngay mung mot am lich. 

[24] 9 + 6 = 15 la so cua mot khi, mot mua = 2 tiet = 6 khi. Vi chi la (9+6)x6 = 90 



[25] 24 tiet khi: Dong Chi - Tieu Han - Dai Han - Lap Xuan - Vu Thiiy - Kinh Trap - Xuan Phan - Thanh Minh - 
Coc Vu - Lap Ha - Tieu Man - Mang Chung - Ha Chi - Tieu Thir - Dai Thu - Lap Thu - Xir Thir - Bach Lo - Thu 
Phan - Han Lo - Suong Giang - Lap Dong - Tieu Tuyet - Dai Tuyet roi lai quay ve Dong Chi. 

60 phan la 01 khac, 8 khac 20 phan la mot gio, 12 gio la mot ngay dem. Vay 1 ngay dem dai 100 khac. 
Tir Dong Chi den Xuan Phan la 6 tiet khi x 15 ngay = 90 ngay : 9 ngay =10. Vay la 40 khac +10 khac = 50 khac. 
Ban ngay dai 50 khac hie la ban ngay dai bang ban dem. Tir Xuan Phan den Ha Chi cung vay cong them 10 khac, 
vay ban ngay dai 60 khac, ban dem dai 40 khac. Tir Ha Chi den Thu Phan, tir Thu Phan den Dong chi cung vay, 
chi nguoc lai la trir di 10 khac. Tire 60 khac - 10 khac = 50 khac, roi 50 khac - 10 khac = 40 khac. Cii lien tuc quay 
vong nhu vay. 

[26] Nguyen van la "Don than": tham khao them may hinh ve trong Thuan Duong dan phai 

[27] Thir tu Hau Thien bat quai: Chan, Ton, Ly, Khon, Doai, Can, Kham, Can 

[28] Gio Ty 

[29] Que Li giao cau 

[30] Can Cung 

[31] Tu mi: dep tot me ngudi 

[32] Trinh tuong: may man 

[33] Di loai: loai la 

[34] Thuy khi tuong yen: thir khi va khoi tot lanh 

[35] Le tuyen chi thao: suoi nude ngpt va co chi, noi chung cung la tot 

[36] Phepphi kirn tinh, cung co the nuot 

[37] Tir quy chi nguyet: la bon thang cuoi ciia bon mua. Vi du 3, 6, 9, 12 

[38] Dan: mimg 1 am lich 

[39] Hoi: 30 am lich 

[40] Co sach noi: Ha nguyen la Nguyen Khi ciia ha tieu, day chac la chi Ha Dien 

[41] La nghi Am va nghi Duong 

[42] 1.000 hoi tro len cang tot, lay viec hoi tho nhe dan lam han do, neu hoi tho da tru thi khong can dem tiep. 

[43] Be muc: nham mat. Minh tam: Tham cu tinh that, doan cimg mac nhien. Khong bon tran ai, khong con lo lang, 

vi tu vo vi, nhiem van tu nhu, khong thay, khong nghe, bao than d! tinh, khong trong khong ngoai, ly tuong, ly khong, 

ly me, ly vong, the ham hu tich, thuong giac, thuong minh (trich Tinh Menh Khue Chi). 

[44] 1.000 hoi tro len cang tot, nhu tren da noi. 

[45] 1.000 hoi tro len cang tot, nhu tren da noi. 

[46] 1.000 hoi tro len cang tot, nhu tren da noi. 

[47] Xem Dao Due Kinh 

[48] Quan Kien: quan la nhin xem, hinh tuong da xem, y thiic. Kien la thay. Quan kien la quan sat nhin thay, tire la 

co phan biet. (Theo Cao Dai tir dien) 

[49] Tu Khi: Khi mau tim. 



